NHỮNG CHUYỆN LUÂN HÔI HIỆN ĐẠI 


Hòa thượng THÍCH TÂM QUANG 
biên dịch 


NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI HIỆN ĐẠI 
Hòa thượng THÍCH TÂM QUANG 
biên dịch 


œ-#-& 


Bình Ansson hiệu đính uà trình bàu 
Perth, Western Australia 
19/11/2021 5:39 PM 


MỤC LỤC 


LỜI GIỚI THIỆU 
LỜI NGƯỜI DỊCH 


IPHữm lẻ 23/241 26ács60s1 1360 000/cqs 6.19 08000aqx0au13i6t21xaglu6211Aeidtig0tai6ni 9 
GIÁO SƯ SYLVIA CRANSTON VÀ CAREY WILLIAMS 


l8 mm... 34 
TIẾN SĨ IAN STEVENSON 


PHI. c6 202060105990 918 0500905200120 Gotoaesasitities 85 
GIÁO SƯ H.N. BANERJEE 


Ð Tin 101 2-1202 cs 8606206 3acnttiffeneassdiEetwosindtidlonbssslieifti 93 
HỌC GIẢ JOHN VAN AUKEN 


HH1 1Ã cv dctofoyyhoersearhi xogb 2 v64cevEBimgftUaEtsepslASDVsuiluk ft S006 tổ L4 
TIẾN SĨ ROBERT ALMEDER 


HE 0ƒ 23t se 61s v0 xố 00200E1608081044130044epi5ốf 2399 vai sliv ni 114 


x 


TIẾN SĨ RAYMOND A. MOODY 


PHiẩH NV Tb, 2u, g bai 032100 014405480010 0xbo54i1odtabeltliiebiaddEWNy 152 
TIÊN SĨ HANS HOLZER 


œ-#-& 


LỜI GIỚI THIỆU 


Nói đến luân hồi, nhiều người quan niệm đó như là chuyện 
xưa tích có, nhưng thật ra vô cùng mật thiết với đời sống thăng 
trầm của kiếp người mà chẳng mấy ai lưu tâm. Cũng như không 
khí hít thở hằng ngày rất thiết yếu cho đời sống, nhưng phần 
đông không mấy người để ý đến. Từ đó cho ta thấy rằng, không 
khí trong không gian quan trọng đối với sức khoẻ sanh tử đời 
sống nhân sanh như thế nào, thì luân hồi cũng tương quan mật 
thiết trọng yếu đối với kiếp sống thăng hoa hay đọa lạc của con 
người cũng như thế ấy. Chỉ khác ở chỗ là, không khí thuộc về 
thể khí mắt phàm và dụng cụ khoa học có thể thực nghiệm. Còn 
tâm linh con người thuộc về tỉnh thần, quanh quấn trong luân 
hồi nổi chìm trong sáu nẻo, mắt phàm khó mà thấy biết. 


Tuy nhiên những hiện tượng nhất là về tâm linh tinh thần mắt 
phàm không thể thấy biết và khoa học không thể chứng nghiệm 
mà bảo rằng không có luân hồi là nông nổi thiếu suy tư. Đối 
tượng của trí thức khoa học là chứng minh sự hình thành của 
vật thể. Đối tượng của tuệ giác Phật học là thuyết minh tận cùng 
chân lý của vạn pháp. Khoa học đang khởi đầu bước lên trên 
con đường tận cùng chân lý của Phật học. Trước đây hơn 2500 
năm, Đức Phật Thích Ca đã thuyết minh về đạo lý luân hồi nhân 
quả, ngày nay các nhà trí thức nhân loại mới bắt đầu vén màn 
huyền bí luân hồi. 

Đối với vấn đề luân hồi, vào hạ bán thế kỷ 20, những nhà khoa 
học, triết học, tâm lý học v.v... đã nhiều năm để tâm cố gắng 
nghiên tầm thực nghiệm qua những hiện tượng và đã gặt hái 
được những thành quả đáng kể, điều đó được ghi nhận trình 
bầy qua các bản báo cáo, sách báo bằng phương pháp khoa học 


6 
thực nghiệm, làm cho vấn đề luân hồi trở nên sáng tỏ. 


Để cống hiến cho những ai yêu thích tìm hiểu đời sống tâm 
linh sinh động thăng trầm chuyển hóa qua các dạng thức, Tỳ- 
khưu Thích Tâm Quang đã dầy công nghiên đọc các tác phẩm 
Âu Mỹ nổi tiếng thực nghiệm về luân hồi và dịch thành tập 
"Những Chuyện Luân Hồi Hiện Đại". 


Nay xim giới thiệu đến độc giả bốn phương cùng thưởng thức. 


Hoa Kỳ, Xuân Giáp Tuất 1994 
T1)-khưu Thích Đức Niệm 


œ-#-& 


LỜI NGƯỜI DỊCH 


Luân Hồi, Đạo Lý căn bản của Phật Giáo là một sự thực có thể 
chứng nghiệm được. Luân Hồi, Nhân Quả, Nghiệp Báo mang 
lại an lạc hạnh phúc cho con người nói riêng và công bằng xã 
hội cho nhân loại nói chung. Tin tưởng Luân Hồi, Nhân Quả, 
Nghiệp Báo là hướng thiện đi đến Chân, Thiện, Mỹ; ngược lại 
không tin tưởng Luân Hồi, Nhân Quả, Nghiệp Báo thì tự mình 
sẽ rơi vào hố sâu, vực thắm, đau khổ triển miên. 


Khi còn tại thế, Đức Phật đã nói: "Ngu 5ï là tối tăm nhất, không 
tin tưởng Luân Hồi, Nhân Quả, Nghiệp Báo là nguồn gốc sinh 
ra tội lỗi nhất. " 

Ngày nay có các quốc gia bất hạnh cầm đầu bởi những người 
không tin tưởng Luân Hồi, Nhân Quả, Nghiệp Báo đã gây ra 
bao tội lỗi và đưa dân tộc đến chỗ tối tăm, thoái hóa, đau khổ, 
tan rã. 


Bắt đầu từ thế kỷ thứ 20, các nước trên thế giới nhất là các nước 
Âu Mỹ văn minh tiền tiến, các Học Giả, các Khoa Học Gia, đã 
tiến sâu vào lãnh vực nghiên cứu, điều tra, thực nghiệm vấn đề 
Luân Hồi. 

Nhận thấy các Học Giả, Bác Học, các Giáo Sư như các Tiến Sĩ 
Y Khoa lan Stevenson, Raymond A. Moody, các Tiến Sĩ Giáo Sư 
Robert Almeder, Hans Holzer, Sylvia Cranston, Carey 
Williams, H.N. Banerjee, John Van Auken, đã xuất bản các cuốn 
sách nổi tiếng về các chuyện luân hồi điển hình, trung thực đã 
được kiểm chứng nên chúng tôi mạo muội trích dịch một số các 
bài trong các cuốn sách để cống hiến cho độc giả bốn phương. 


Dù đã hết sức cố gắng nhưng không khỏi có nhiều khiếm 


8 


khuyết, vậy nên chúng tôi rất hoan hỷ đón nhận các ý kiến quý 
báu của các vị cao minh, độc giả bốn phương để lần tái bản sau 
được hoàn chỉnh hơn. 


Cũng trong dịp nầy chúng tôi xin thành kính tri ân Chư Tôn 
Đức, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni, đã khích lệ 
tinh thần và các Quý Đạo Hữu Viên Minh Phạm Đình Khoát, 
Quảng Lâm Châu Ngọc Tòng, Minh Hỷ Phan Duyệt, Quảng 
Hải Ngô Thanh Hùng, Diệu Chân Lương Thị Mai và Diệu Hỷ 
Nguyễn Cung Thị Hỷ đã góp phần công đức trong việc ấn hành 
dịch phẩm này. 

Chúng tôi xin hồi hướng công đức hoằng pháp này lên ngôi 
Tam Bảo và nguyện cầu Hồng Ân Chư Phật thùy từ gia hộ Quý 
Vị cùng Bửu Quyến thân tâm thường an lạc và hạnh phúc. 


Xuân Giáp Tuất 1994, Phật Lịch 2537 
T)-khưu Thích Tâm Quang 


œ-#-& 


Phần I 


GIÁO SƯ SYLVIA CRANSTON VÀ 
CAREY WILLIAMS 


Giáo Sư Sylvia Cranston là một chuyên gia khảo cứu về luân 
hồi từ 30 năm nay. Bà là tác giả của các cuốn sách nổi tiếng về 
luân hồi như An East-West Anthology, Reincarnation in World 
Thought, Phoenix Fire Mystery... 


Bà đã từng đi diễn giảng tại Hoa Kỳ, Gia Nã Đại (Canada), 
Anh, Ái Nhi Lan (Ireland) và đã xuất hiện nhiều lần trên các đài 
vô tuyến truyền thanh truyền hình. 


Giáo Sư Carey Williams, người Hoa Kỳ, chuyên dạy Y Tế, phụ 
trách nhiều lớp giảng dạy về sự sống chết của con người. 


Chúng tôi xin trích dịch một vài chuyện trong cuốn 
“Keincarnation, A Neu Florizon In Science, Keligion and Societ “ 
của hai tác giả do nhà xuất bản Julian Press, New York, phát 
hành năm 1984. 


10 


-1- 


TRƯỜNG HỢP LY KỲ CỦA GEORGE RITCHIE ĐÃ CHẾT 
RỒI SỐNG LẠI, HIỆN NAY LÀ BÁC SĨ, ĐÃ THẤY 
NHỮNG GÌ KHI HỒN LÌA KHỎI XÁC. 


Trường hợp lạ lùng của bệnh nhân George Ritchie đã chết rồi 
sống lại (hiện đang là Bác S¡ Tâm Trí) đã khiến cho các Khoa 
Học Gia cũng như các nhà Tâm Lý Học đặc biệt chú ý. Bác Sĩ 
Raymond Moody đã bỏ ra 5 năm để nghiên cứu trường hợp đặc 
biệt này. Bác Sĩ Raymond Moody vừa là Bác Sĩ vừa là nhà Phân 
Tâm Học, là tác giả cuốn sách nổi tiếng "Life After Life"với số 
độc giả cả triệu người đã phổ biến trường hợp của George 
Ritchie đến thế giới Tây Phương. Cuốn sách do Bác Sĩ Raymond 
Moody viết để tặng Bác Sĩ George Ritchie, trước đây là một 
bệnh nhân trong Quân Đội. Câu chuyện có thật này đã được 
đưa lên màn ảnh với tựa đề Beyond And Back. Cuốn phim này 
đã làm chấn động dư luận. 


Lúc 20 tuổi, George Ritchie, một sinh viên y khoa với hoài bão 
trở thành bác sĩ, đã phải gia nhập Quân Đội. (Sau này George 
Ritchie đã trở thành vị bác sĩ trẻ tuổi nhất tốt nghiệp tại Đại Học 
Đường Virginia). Khi chiến tranh chấm dứt cũng là lúc George 
Ritchie tốt nghiệp y khoa. Bác Sĩ George Ritchie là Chủ Tịch 
Hàn Lâm Viện Nội Khoa và Ngoại Khoa Richmond, chuyên về 
tâm trí và đã trở thành Viện Trưởng Viện Tâm Trí của Bệnh Viện 
Towers ở Charlotsville. Bệnh Viện này đã sát nhập với Đại Học 
Đường Virginia. Hiện nay Bác Sĩ George Ritchie có một phòng 
mạch riêng tại Richmond và là Chủ Tịch Sáng Lập Viên Đoàn 
Thanh Niên Quốc Tế. 


Tài liệu này được viết theo trong cuốn "Return From Tomor- 


11 


row"” của Bác Sĩ George Ritchie và trong băng ghi âm của Bác Sĩ 
có nhiều chỉ tiết chưa được tiết lộ. 


Là một người lính được huấn luyện tại trại Barkeley, Texas, 
George Ritchie nhận định rõ giá trị của một người lính bộ binh 
trong Quân Đội Hiện Đại với cơ khí hóa tối tân. Vì nhu cầu cần 
Bác 5ï để phục vụ cho Quân Đội nên George Ritchie được tuyển 
chọn gửi đi huấn luyện tại Đại Học Đường Y Khoa Virginia. 
Nhưng chẳng may trước hôm đi, George Ritchie bị bệnh nặng, 
hai lá phổi bị sưng, phải vào nhà thương điều trị. Thời đó thuốc 
Penicilline được coi là phát minh kỳ diệu nhưng cũng không 
chữa nổi căn bệnh xưng phổi, bệnh tình của George Ritchie rất 
trầm trọng. 


Người phụ trách trông nom khu George Ritchie điều trị đã 
thấy George Ritchie tắt thở. Được báo cáo Bác Sï trực đến khám 
nghiệm, xác nhận George Ritchie đã chết và ra lệnh làm thủ tục 
đem George Ritchie vào nhà xác. Chính trong khoảng thời gian 
9 phút này việc lạ lùng đã xảy ra. 


Bác Sĩ Donald G. Francy, Y 5ï Trưởng của Trại Barkeley gọi 
trường hợp của George Ritchie sống lại là một trong những sự 
lạ lùng và ly kỳ nhất chưa từng bao giờ có. Trong một bài đã 
được kiểm chứng, Bác Sĩ Francy viết như sau: 


"Bệnh nhân George Ritchie đã chết hẳn rồi lại sống lại rất 
mạnh khoẻ là một trường hợp chưa từng có. Điều đáng lưu ý là 
một người bị bệnh tim, khi tim ngưng đập có thể dùng cách này 
hay cách khác để làm tim đập lại. Nhưng trường hợp của 
George Ritchie với bệnh sưng phổi, cơ thể đã bị nhiễm độc, các 
cơ quan trong người đều bị phá hủy thì việc làm cho trái tim 
đập lại không thể thực hiện được. Hơn nữa, George Ritchie đã 
chết ít nhất là 9 phút, thì bộ não hư hỏng không thể toàn vẹn 
được." 


Bây giờ là khoảng thời gian sau khi George Ritchie đã được 
xác nhận là thực sự chết nhưng anh cảm thấy tinh thần tỉnh táo 


12 


thấy minh như trong một thân xác vật vì khác lạ được chuyển 
đến một căn phòng nhỏ trong lúc tình trạng trở nên nguy kịch. 
Lúc này khoảng nửa đêm. Ý nghỉ đầu tiên của anh là phải đi 
chuyến xe buýt sáng sớm để tới Trường Y Khoa tại Richmond 
để kịp dự lễ khai giảng khóa mới. Nhưng lạ lùng thay! Quần áo 
của anh đâu rồi? Anh tìm khắp nơi trong phòng. À! có lẽ ở đưới 
giường chăng? 

"Tôi đi oòng quanh, rồi lạnh cứng. Có người nào đó ñang nằm trên 
giường tôi kìa! Tôi lại sân, đó là tmột người đàn ông còn trẻ, tóc tẩu 
nâu cắt nắn, nằm na äơ. Nhưng... không thểnhư thế ñược! Chính 
tôi oừa ra khỏi cái giường nàu mà. Tôi thắc mắc, khó hiểu sự kỳ lạ 
nàu. Thật là quá lạ lùng nghĩ đến uiệc nàu - nhưng không còn thì giờ 
nữa!" 


Anh phải đi tìm người phụ trách nơi đây để lấy lại quần áo. 
Ritchie trông thấy một trung sĩ đang đi ngoài hành lang, anh 
chận lại và yêu cầu ông ta giúp đỡ. Nhưng người này không 
thấy anh và cũng không nghe thấy anh nói cứ tiếp tục đi thắng 
khiến anh phải tránh ra nhường lối cho ông ta đi. 


Nóng lòng tới Trường Đại Học, Ritchie ra khỏi bệnh viện rồi 
bay theo hướng bắc về Richmond với một tốc độ nhanh chóng. 
Anh phân vân không biết đi có đúng đường không. 


"Một cơn sôns rộng ở dưới tôi. Tôi thấu có một cái cầu dài, cao 0à 
tít đằng xa bên kia sông có một hành phố lớn mà tôi chưa bao giờ đến 
cả. Tôi muốn đáp xuống kiếm người hỏi thăm. Tôi từ từ ngưng lại, 
nieau dưới tôi có hai con Äường chập lại làm một 0à tôi bị cuốn hút bởi 
một luồng ánh sáng xanh chiến ra từ một bảng hiệu sắn đèn nê-ông 
của một tòa nhà có tái ngói đỏ. Tấm bảng hiệu "Past Blue Ribbon 
Beer "treo neaw trên cửa sổuà trước nhà bằng hiệu "Cnƒe "lơ lửng trên 
cửa ra 0ào... 


Trên cơn đường nhỏ dẫn uào quán Chƒe bán đêm này, có một người 
đane rảo bước. Tôi bèn xuống äi bên cạnh 0à hỏi: 


13 
"Làm ơn cho tôi biết đâu là thành phố nào?" 


Ông ta uẫn tiếp tục đi thẳng... Chúng tôi tới quán Cuƒe.Ông ta xau 
tau nắm cửa bước oào. Có lẽ Ông ta bị điế hẳn? Tôi lấu tau trái đập 
lên oai của Ông ta. Không có gì cả mà hình như tau tôi uừa để uào 
khoảng không. Rõ ràng tôi thấu ông ta mà, tôi còn nhận ra ông ta có 
một chờm râu đen ở cầm cần phải cạo đi nữa. " 


Mọi suy nghĩ Ritchie tựa hắn vào một người đàn ông đang 
mắc đây điện thoại ở kế bên và đi xuyên qua. 

Trước khi đi đến phần kế tiếp, chúng tôi thấy cần phải báo cáo 
là, một năm sau đó, bất ngờ Ritchie đã khám phá ra tên của 
thành phố này. Trên đường trở về trại Barkeley trước khi đi 
công tác tại Âu Châu, Ritchie cùng những người bạn sinh viên 
y khoa đi xe hơi về trại. Đến ngày thứ ba họ tới Tiểu Bang 
Missisipi, một Tiểu Bang mà chưa bao giờ Ritchie đặt chân tới 
cả. Khi đến vùng ngoại ô của Vicksburg, Ritchie đã tả lại như 
sau: 


"Thành phố nàu tuụ xa lạ nhưng hình như rất quen thuộc. Tôi đã 
biết rõ từng nét cong của bờ biển, từng khúc rẽ đường. Nơi đó, tôi biết 
rõ đường phố như thế nào! Tôi biết chắc chỉ còn một con đường ngắn 
là tôi có thể đến ngôi nhà trắng có mái ngói đỏ, có chữ Cnƒe bằng niê- 
ông sắn trên cửa ra uào. Khi xe tới gẩn tôi nhận được ra con đường 
nhỏ mà tôi đã cùng một người không nhận ra tôi đi tới quán nàu. 
Cũng cờn cả cột điện thoại mà tôi đã đứng ở đó rất lâu... bao lâu ? Giờ 
nào, rieàU nào uới loại thân hình nào ?” 

Trong cơn thoát xác, Ritchie cảm thấy đi Richmond thật phù 
phiếm không ai thấy và nghe được anh cả. 

"Nếu tôi có trở oể gia đình thì cũng chẳng ai thấu tôi? Y tưởng cô 
đơn xâm chiếm tôi, dù sao tôi cũng phải uềa0 nơi trà trọi người 
thấu tôi uà nehe được tôi chứ. ' 

Rồi George Ritchie nghi đến cái xác hãy còn đang nằm tại 
bệnh viện. Ritchie đã vội vàng quay trở về bệnh viện tại Trại 


14 


Barkeley. Tới nơi Ritchie đã phải xục xạo tìm lại cái xác nằm tại 
một trong hai trăm căn phòng của 5 ngàn binh sĩ đang ngủ. (Lúc 
đó Trại Barkeley có 250 ngàn khóa sinh) 


Đèn không được sáng, thật khó khăn mới nhìn được mặt họ.Cả 
giờ rồi, đã toát cả mồ hôi, qua hết phòng này đến phòng khác 
mà vẫn không kết quả. Đột nhiên anh nhớ ra! Tay trái anh có 
đeo một cái nhẫn hội viên Phi Gamma Delta. Và tiếp tục tìm 
kiếm, anh đã tìm được cái xác một người đàn ông trong một căn 
phòng nhỏ, phủ một tấm chăn và tay trái có đeo chiếc nhẫn. 

"Tôi tiến lại từ từ, mắt dán chật oào cái bàn tau đeo nhẫn. Tôi khiếp 
hãi. Dưới ánh đèn tmờảo, tôi thấu bàn tau đó thật trắng oà thật mềm. 
Trước đâu, tôi đã nhìn thấu bàn tau nàu ở đâu rồi nhỉ? Tôi đã nhớ ra: 
Cha Dabneu nằm trong phòng khách Moss Side. Tôi lùi lại gần cửa 
ra 0ào. Người nằm trên siường đã chết. Tôi cảm thấu khó chịu như 
trước đâu tôi đã phải ở chung uới người chết trong một phòng... 
Nhưng... cái nhẫn là của tôi mà, uậu chính là tôi mà - uậu thì một 
phẩn của tôi nằm trên cái giường nàu, phủ bởi tấm chăn. Vậu có 
nghĩa là tôi đã... Đó là lần đầu tiên tôi đã trúc nhận đến chữ chết" 
liên quan đến những sì đang xảụ ra cho tôi. Nhưng tôi chưa chết mà 
- sao tôi có thể chết trong khi tôi uẫn còn thức đâu ? Tôi bấu oào tấm 
chăn, cố gắng kéo xuống để mắt tôi nhìn được phía ngoài. Nhưng 0ô 
ích, tất cả các cố gắng của tôi cũng không đủ để tạo một cơn gió nhẹ 
thoáng qua căn phòng im lặng nhỏ bộ nàu. Sau cùng thất uọng tôi 
ngồi xuống giường. Tôi nghi: Tôi đã thoát ra khởi xác nên không tiếp 
xúc lại được. Đâu là chính là lúc tôi cảm thấu da thịt tôi uà tôi (hình 
hài 0à linh hồn) ở hai hành tỉnh riêng biệt. " 

Chợt George Ritchie thấy trong phòng tự nhiên sáng hắn lên. 
Anh nhìn vào cái bóng đèn 15 watts và chắc chắn cái bóng đèn 
này không thể sáng đến thế được! 

"Tôi ngạc nhiên thấu ánh sáng càng ngàu càng rúc lên ở trong 
phòng, tất cả các bóng điện trong bệnh uiện thắp lên cũng không thể 
sáng như thế, tất cả nhữns neọn đèn trên thế giới cũng không thểsáng 


15 


như thế: sáng như cả triệu ngọn đèn dùng để bàn cùng cháu lên một 
lúc." 


Bây giờ George Ritchie nhận thấy không phải là ánh sáng mà 
là một người đang bước vào phòng, nói đúng hơn là một Người 
được làm bằng ánh sáng. 


"Con Người nàu đã tỏa ra sức thần thông của chính mình xưa hơn 
cả thời gian 0à hiện đại, hơn bất cứ ai mà tôi Äã được gặp. " 

Người này đã nhìn thấy suốt cuộc đời của anh. " Người nàu đã 
biết đến cả những øì khó ưa trong tôi, Người ñã chấp nhận uà thương 


Azm 


tuêu tôi”. 


Người này đã hỏi anh: "Anh đã làm được những gì trong đời?” 
Câu hỏi được nhắc đi nhắc lại nhưng anh lẩn tránh. Cuối cùng 
là anh cũng phải trả lời là chẳng làm được gì trong suốt cuộc 


N 


đời. 


Không thể nào trong một vài chương mà có thể kể hết được. 
Con Người Thiên Thể này đã dẫn dắt Ritchie đi; sau này Ritchie 
gọi là "Một Cuộc Kinh Lý Giáo Dục". Ritchie đã được dẫn đến 
thế giới thiên thể ở tầng trời cao nhất. Ó thế giới thiên thể này 
Ritchie đã nhìn thấy cảnh các linh hồn đam mê nhục dục Những 
người nghiện rượu được kéo ra khỏi các quán rượu, các quán cà 
phê và đây là địa ngục của họ: Những người nghiện rượu trông 
thấy người khác đang uống mà không được động đến cái ly. 
Ritchie nhìn thấy những người khác vì say mê ái dục mà trở 
thành bất lực. Đây là địa ngục của họ, Ritchie đã nhìn thấy 
những người tự tử vì thất vọng. Ritchie cũng được dẫn đến 
thăm một văn phòng mà người thoát xác đang la hét và bắt 
người làm phải thi hành công việc như thế nào nhưng các người 
làm này đâu còn tuân lệnh nữa. Đây là ông chủ đã quá cố của 
Ritchie. 

Tuy đã được Southern Baptist (một tông phái Tin Lành) dậy 
dỗ nghiêm khắc Ritchie cũng vẫn thấy giật mình. Anh thấy Anh 


16 


đang ở trong một Thư Viện Vĩ Đại có nhiều cuốn sách nói về vũ 
trụ mà chưa ai viết - và cuốn Thánh Kinh chỉ là một mà thôi. 


Khi được đưa tới tầng trời thứ ba thì Ritchie bị ngất ngây bởi 
vô lượng ánh sáng của người Đồng Hành Thiên Thể mà sau này 
Ritchie nghĩ là Đấng Tối Thượng, Tối Cao hơn cả. Đó là Đức 
Chúa Christ với người Thiên Chúa Giáo - Đức Phật với người 
Phật Giáo - Khrisna (Phạm Thiên) với người Ấn Độ Giáo - 
Messiah Giáo Chủ với người Do Thái Giáo - Có lẽ tất cả đều 
đúng. 

Đã đến lúc phải trở về với nhiều nuối tiếc. "Những bức tường 
đã ngăn chận chúng tôi. Những bức tường rất hẹp như những 
cái hộp; rồi trong khoảnh khắc tôi nhận ra được cái phòng của 
bệnh viện mà tôi đã bỏ đi trong một thời gian". Anh cố gắng 
nhập vào cái xác đang nằm trên giường, Anh cố gắng mở mắt 
nhưng không sao mở mắt được vì bị tấm chăn phủ mất. Anh 
muốn đở hai tay nhưng không thể được và cảm thấy như đang 
nâng hai thanh sắt nặng. Anh chậm chạp xích hai bàn tay lại 
gần nhau và xoay cái nhẫn vài lần. 


Rồi đầu óc Ritchie lại mờ đi. Ritchie lại rơi vào tình trạng hôn 
mê và hình như lại chết một lần nữa. Chính sau này thân xác 
anh cử động được nhưng đầu óc anh vẫn mê man mất 3 ngày. 
Lần này khi mở mắt ra anh nhìn thấy cô y tá đang nhìn anh mỉm 
cười và nói: "Thật vui mừng ông đã trở lại với chúng tôi, đã có 
lúc chúng tôi tưởng không thành công”. 

Sau này Ritchie được biết khi người trông nom bệnh viện trở 
lại để sửa soạn đưa Ritchie vào nhà xác thì đôi tay anh đã được 
đổi vị trí. Nguyên lúc Bác Sĩ khám nghiệm phủ mặt Ritchie, đặt 
hai cánh tay thăng và để đôi bàn tay úp xuống. Nhờ vậy Ritchie 
đã nhìn thấy cái nhẫn của mình. Nhận thấy có sự thay đổi (đôi 
tay không ở vị trí có) người trông nom (binh nhì) vội cấp báo 
Bác Sĩ. Sau khi khám nghiệm lại cẩn thận, vị Bác S¡ï đã một lần 
nữa tuyên bố Ritchie đã chết hắn. 


17 


Tuy nhiên người trông nom bệnh viện này không thừa nhận 
lời tuyên bố của Bác Sĩ đề nghị: "Có thể chích một mủi 
Adrenalin vào thắng tim cho Ritchie sống lại". Về việc này, 
George Ritchie đã nhận xét như sau: "Việc nàu không thể có được, 
thứ nhất là uì tột người binh nhì đâu có thể tranh cãi uới cấp sĩ quan 
chỉ huu của tình, hơn rrữa lại là một bác sỉ chuyên tôn có bằng cấp, 
thứ hai lời đề nghị của người trông nom trên phương diện khoa 
chuuên tôn thật là lố bịch uà buổn cười. Bệnh sưng phổi đã làm tê 
liệt tất cả các bộ phận trong cơ thể uiệc tiêm thuốc kích thích tim 
không thể chấp nhận được. Về trường hợp của tôi, bất cứ một nhà 
khoa nào cũng không thể làm gì hơn được. Ấu thế mà đềnghị cho một 
người đến canh chừng của người trông nom bệnh uiện uới Bác Sĩ cho 
rằng uiệc nàu không hữu lý đã được chấp thuận uà đề nghị nàu lại 
thành công! 


Thời gian bình phục thật là khó khăn. Khi trở về Richmond, 
Ritchie chỉ như một bộ xương, không ai có thể tin được Ritchie 
có thể theo học lớp y khoa. Phải mất đúng một năm Ritchie mới 
hoàn toàn bình phục. Sau đó Ritchie được chuyển trở lại Trại 
Barkeley và được gửi sang phục vụ một đơn vị ở Âu Châu. Khi 
chiến tranh kết liễu, Ritchie đã tiếp tục học lại, đậu Bác Sï và đã 
trở thành một Bác Sì chuyên khoa về tâm trí. 


Bác Sĩ George Ritchie đã viết như sau: 


“Khi tôi xin uào nội trú tại Đại Học Lường Virgimia, một người bạn 
đã khuyên tôi đừng nên cho Ban Tuyển Chọn biết chuyện tôi đã xuất 
hồn 0ì những người chấm điểm có thể nehi nsờ tôi. Người đầu tiên 
phỏng 0uấn tôi là Bác S¡ Wilfred Abse, Giáo Sư Ngành Phân Tâm 
Học, Tâm Lú Học thuộc Viện Tâm Trí uà là một trong những người 
đứng đầu trong Ngành Phân Tâm Học tại Vireinia. Ngaụ khi bước 
0ào phòng Bác Sĩ Abse đã nói uới tôi: 

"Tốt, nàu Bác S¡ Ritchie hình như Ông đã ñược gặp Chúa Christ. 
Tôi tưởng rằng cơ mau của tôi đã bị ném qua cửa sổ. Bác Sĩ Abse là 
người Do Thái, một người nshiên cứu uề triết học Freud. Ông ta đã 


18 
trực tiếp phỏng uấn tôi. Tôi đã nói hết sự thực uà không dấu diếm 
chút nào uềuiệc xảu ra tại Trại BarkeleW, Texas. 

Không thể ngờ được hai tuần lễ sau cuộc phỏng uấn tôi nhận được 
thự thông báo Ban Tuyển Chọn đã chấp nhận tôi uào nội trú 0à tôi 
đã trở thành một Bác Sĩ uềtâm trí. 


Những năm sau nàu, Bác Sĩ Abse trở thành người bạn thân của tôi. 
Trons một câu chuyện giữa chúng tôi, Bác Sĩ Abse đã cho biết: "Mọi 
người nơi đâu đâu biết rõ câu chuuện xuất hồn của Anh; nếu trong 
cuộc phỏng uấn Anh dấu diếm thì tôi đã không chọn Anh 0ì cho Anh 
là một người không có tỉnh thẩn uững oàng, một người như uậu ắt 
hẳn không thể phân biệt đâu là sự thật, đâu là ảo tưởng. " 


Cũng tại Bệnh Viện này, Bác Sĩ George Ritchie đã tiến tới chức 
vụ Viện Trưởng Viện Tâm Trí. 


® 


19 


_2- 


MỘT NGƯỜI NÔ LỆ DA ĐEN MÙ LÒA TRỞ THÀNH 
NHẠC SĨ LỪNG DANH. 


Chú mù Tom sanh năm 1849 tại Georgia,Hoa Kỳ trong thời kỳ 
chế độ nô lệ còn đang mạnh mẽ. Là một người da đen, chào đời 
vào thời này, lại bị tàn tật ngay từ lúc mới sanh, thật là một bất 
hạnh! 


Trong một tạp chí, Webb Garrison đã viết một bài với tựa đề 
"CHÚ MÙ TOM VÀ SỰ HUYỄN BÍ CỦA ÂM NHẠC". Ông đã 
ghi như sau: 


"Hầu hết mọi nông dân tại Georgia trong một trăm năm qua 
đã đặc biệt chú ý đến việc thương mọi nô lệ. Trong đó có Perry 
H. Oliveer ở Quận Moscogee. Bởi thế khi người nô lệ da đen của 
ông sanh ra một đứa con trai mù thì tự nhiên ông phải thất vọng 
vô cùng. Ít lâu sau trong một cuộc đấu giá nô lệ, ông đem bán 
người mẹ cho Tướng James Bethune ở Columbus, Georgia. Sau 
đó ông mới đem thằng nhỏ da đen bị mù ra khỏi nơi dấu và nói 
rằng: "Tôi quên không cho Ngài biết người đàn bà nô lệ này còn 
đứa con trai. Tôi đồng ý cho không đứa nhỏ này" (Theo 
Coronet, tháng 7 năm 1952 ). Người mẹ đáng thương cùng đứa 
con trai mù 1 tuổi đau lòng từ bỏ căn nhà và bạn bè để về làm 
nô lệ cho người chủ mới xa lạ. Tướng James Bethune đặt tên cho 
đứa trẻ là Thomas Green Bethune, nhưng cả thế giới này chỉ biết 
Chú là "Chú Mù Tom”. Trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "My 
Antonia"” bà Willa Cather đã thuật lại cuộc đời của Chú mà bà 
gọi là Người Mù Arnault. 


Trong nhiều bài tường thuật về sự kỳ diệu này, bài có giá trị 


20 


nhất là bài của Bà Ella May Thornton, Quản Thủ Thư Viện 
Georgia, 1 Quản Thủ được xếp vào hàng danh dự của các Tiểu 
Bang. Đó là Bài "Sự Huyền Bí Của Chú Mù Tom” của Bà đăng 
trong tập "The Georgia Review" xuất bản mùa đông năm 1961. 
Sau đây là một đoạn: 


"Lúc Tom còn nhỏ đang phải bồng trên tay thì Tom đã tỏ ra 
rất nhậy cảm trong bất cứ một tiếng động nào và đặc biệt về âm 
nhạc. Tất cả những người trong giòng họ Tướng James Bethune 
lúc bấy giờ phần đông đều thông minh, học thức và giàu lòng 
từ thiện đều công nhận tài năng khác thường của đứa bộ da đen 
này. 

Khả năng kỳ diệu về âm nhạc được khám phá khi chú Tom 
mới lên 3 tuổi. Vào một buổi chiều trên thềm ngôi biệt thú, 
thỉnh lình giọng của Chú vang lên hòa ca với giọng hát của các 
ái nữ Tướng Bethune. Không những Chú đã ca phần êm dịu ở 
phần đầu bản nhạc nhưng phần thứ hai mới là khó hát nhất... 
Thế mà Chú đã trọn vẹn hát hết bản nhạc một cách tài tình 
không gượng gạo. 


Cuộc trình diễn bất ngờ lần sau vào năm Chú lên 4 tuổi, cũng 
vào một buổi chiều các thiếu phụ trẻ tuổi sau khi đã chơi dương 
cầm mấy tiếng đồng hồ tản mác quanh biệt thự. Bỗng nhiên họ 
được nghe lại những bản nhạc mà họ đã chơi từ lúc đầu. Mọi 
người vội vã trở về phòng khách, họ sửng sốt thấy một chú Mọi 
đen nhỏ xíu đang say sưa dạo nhạc trên đàn dương cầm với 
những bản mà chú vừa được nghe. 


Trước đây không một ai trong gia đình Tướng Bethune cho 
phép Chú Tom được chạm vào cây đàn. Ella May Thornton còn 
nhấn mạnh thêm: "Một đứa trẻ nô lệ mà đánh đàn dương cầm 
thì làm sao có thể dấu nổi một gia đình đông đúc như gia đình 
Tướng Bethune!". 


Tạp chí Nghiên Cứu về âm nhạc xuất bản Tháng 8 năm 1940 
đã ghi nhận như sau: Ngay khi bắt đầu chơi dương cầm, Chú 


21 


đã biết sử dụng các phím đàn trắng và đen, Như vậy chứng tỏ 
Chú đã từng hiểu biết về dương cầm của âm nhạc Tây Phương. 
Các phím đàn dương cầm sắp xếp không như nốt thường mà 
đo óc sáng chế kỳ diệu cuả một người có biệt tài về âm thanh. 
Thật khó sử dụng đối với một đứa bộ bị mù và chưa từng được 
ai chỉ dẫn huấn luyện. Bà Thornton nhấn mạnh: "Chú có thể 
chơi các bản nhạc cổ điển nổi tiếng một cách thành thạo, khác 
hẳn những người chơi đàn bằng tai' thường thấy. Chú Tom đã 
dùng các ngón tay mình một cách rất chính xác nhà nghề. Cho 
nên năm 1862, một chuyên viên điêu luyện về âm nhạc nói là 
Chú Tom chơi đàn giỏi được như vậy, chắc chắn phải được học 
ở Nhà Trường”. Mặc dù thần kinh Chú Tom hoàn toàn bị giới 
hạn nhưng nếu cho Chú vào học tại các Trung Tâm dành cho 
các trẻ em chậm phát triển thì thật sai lầm. Chú Tom có một bộ 
óc điện tử có thể ghi và trình tấu lại các bản nhạc dù mới chỉ 
nghe có một lần. Với khả năng siêu việt Chú có thể lập lại chính 
xác một bản nhạc mới dài 20 trang. Ngoài ra Chú Tom còn có 
khả năng sáng tạo nữa. Bà Thornton nhớ lại "Thời bấy giờ ở 
Columbus, Georgia có rất nhiều giáo sư âm nhạc; trong đó có 
giáo sư Carlo Patti, anh của Bà Adelina. Tướng Bethune đã nhờ 
Giáo Sư Patti chỉ dạy thêm nhạc cho Chú Tom. Chính Giáo Sư 
là người đã từng dậy nhạc cho các ái nữ của Tướng Bethune, 
nhưng ông từ chối và nói như sau: "Tôi không thể chấp nhận lời 
yêu cầu, Thế giới chưa bao giờ thấy được một sự lạ như thế ở 
một người da đen, và từ xưa tới nay chưa từng thấy một hiện 
tượng nào như thế. Tôi không thể dạy cho Chú thêm một chút 
gì nữa, tầm hiểu biết của Chú về âm nhạc còn hơn cả chính tôi 
đã biết và đã học - trường hợp thần đồng này quả là một ngoại 
lệ và sự việc này đã biến thành một hiện tượng hữu hình. Tôi 
không thể hiểu nổi. Tất cả những gì tôi có thể giúp Chú ấy là 
cho Chú ấy nghe những bản nhạc hay và chính Chú ấy sẽ tự ghi 
lại và tự tấu được không cần sự hướng dẫn hay chỉ bảo của tôi." 


Vào lúc 8 tuổi Chú bắt đầu trình diễn các bản hòa tấu trước 


22 


công chúng. Lúc 12 tuổi, trong cuộc Chiến Tranh Nam Bắc, Chú 
Tom trình diễn tại Nữu Ước trong một cuộc hòa tấu ngày 19 
Tháng Giêng năm 1861. Trong cuộc Chiến Tranh Nam Bắc này, 
Chú đã trình diễn rất nhiều lần tại các thành phố sau chiến 
tuyến của cả hai phe bảo thủ và thống nhất. Hòng ngàn binh sĩ 
cả hai phe lâm chiến đã được dự thính nghe Chú trình diễn. Một 
số khán giả này đã tường thuật lại một cách thích thú và trung 
thực về tài năng của Chú trong các Nhật Ký, Tùy Bút, Phỏng 
Vấn xuất bản trên các báo chí sau đó. Năm 1866 và năm 1867, 
Chú đã đi trình diễn tại các Quần Đảo thuộc Anh Cát Lợi, tại 
Lục Địa và trên khắp nước Mỹ. Chú đã trình diễn tại Tòa Bạch 
Ốc và chính Chú điều khiển buổi trình điễn này. 

Chú Tom không bị giới hạn về một loại nhạc nào cả, Chú có 
thể trình diễn Nhạc Khúc của Beethoven, Mendelsohn, Bach và 
Chopin và cũng có thể chơi các bản nhạc bất luận về loại gì. 


Nguồn cảm hứng đến với Chú trong lúc Chú ngồi dạo dương 
cầm khiến cho Chú sáng tác được những bài ngẫu hứng cùng 
những bản trường ca bất hũ có tới cả nghìn bản. Các sáng tạc 
với âm điệu tuyệt vời cùng những lời nhạc rất hay có thể nói lên 
Chú Tom đã nắm được trọn vẹn khoa học và kỹ thuật về âm 
điệu nhạc lý. Chỉ có thể cho rằng tất cả các yếu tố tạo thành sức 
mạnh âm nhạc đó đã có sẵn trong con người Chú Tom. 


Ella May Thornton đã kết thực bài tham cứu bằng một câu hỏi: 
"Một câu được đặt ra để hỏi các Nhà Tâm Lý Học, các Nhà Vật 
Lý Học, các Nhà Khoa Học cùng các Chuyên Gia về Âm Nhạc 
có thẩm quyền có thể giải thích về trường hợp này của Chú Tom 
không? Sau một thời gian nghiên cứu tôi đã không tìm được câu 
trả lời. Chỉ có thể giải thích được đó là Luân Hồi và người ta đã 
kết luận rằng ở một thời điểm nào đó, ở một nơi nào đó, ở một 
kiếp nào đó Chú Tom đã là một nhà nhạc sĩ siêu đẳng." 

Sự hiện diện của Chú Mù Tom ở Âu Mỹ đã có một ý nghĩa đặc 
biệt. Trong giai đoạn cuối cùng của chế độ mọi nô người da đen 


23 


tại Hoa Kỳ, Chú Mù Tom đã chứng tỏ cho hàng triệu khán thính 
giả trên thế giới biết rằng một người nghèo, bị khinh rẻ, bị coi 
là chậm tiến, một người da đen thất học đã làm nên sự nghiệp 
vi đại mà không một người da trắng nào dù tài giỏi đến mấy 
nữa cũng không làm được. Phải chăng tài năng này Chú đã có 
từ kiếp trước? Cho nên các giáo sư đã tìm được sự giải thích, đó 
là Luân Hồi. Tương tự như thế trường hợp của Bà Sơ Teresa, 
một Tu Sĩ Ky-Tô-Giáo, Giáo Sư Mỹ Thuật tại Chủng Viện 
Brooklyn, có mặt trong một buổi thuyết trình về luân hồi của 
Hội Thanalogy Foundation tại Đại Học Đường Columbia, được 
hỏi bởi một học sinh rằng có phải những nét vẽ điêu luyện của 
Sơ là do sự huấn luyện và thực hành sau nhiều năm kinh 
nghiệm mà có phải không? Sơ Teresa đã xác nhận là do tiền kiếp 
của Sơ mà có. 


Trong những chuyện luân hồi do Tiến Sĩ lan Stevenson điều 
tra đã chứng minh được có luân hồi nên con người đã có những 
khả năng đặc biệt, điều mà những khả năng đến với con người 
từ lúc nào và phát triển từ bao giờ chúng ta không phát hiện 
được. lan Stevenson đã nêu lên thí dụ: "Trong hiện kiếp chúng 
ta biết đi đứng nhưng không ai có thể nhớ lại chúng ta đả biết 
tự lúc nào. Con người tuy không nhớ được những gì ở tiền kiếp 
song những tài năng và những cá tính đặc biệt ở kiếp trước đã 
là các chất liệu cho chúng ta trong kiếp này." 


ki 


244 


S3. 


BÀ SHAKUNTALA DEVI, MỘT NHÀ TOÁN HỌC 
ĐẠI TÀI 


Bà Shakuntala Devi, Nhà Toán Học Thần Đồng này đã được 
cả Quốc Tế công nhận và biết đến. Bà là người sanh trưởng tại 
Ấn Độ. Bà đã du hành qua nhiều nước trên thế giới và đã làm 
cho các nhà toán học sửng sốt ngỡ ngủng với tài năng xuất 
chúng của Bà. 


Bà đã tìm được đáp số của các bài toán còn nhanh hơn cái máy 
điện tử tối tân nhất. Trong chuyến du hành sang nước Mỹ năm 
1977, tài nghệ siêu việt của Bà đã được các báo chí ca ngợi. Bà 
đã được US National Standard trao giải thưởng Dnivac 1108 vì 
tính được 23 căn số của 201 con số trong 50 giây. Tên Bà đã được 
ghi trong cuốn Gưuiness Book of World Records (Cuốn Sách Ghi 
các Thành Tích Kỷ Lục Trên Thế Giới). Bà có thể tính nhanh hơn 
máy điện tử mà không phải chuẩn bị trước. Muốn được như Bà, 
máy điện tử cần phải có 13,466 chỉ dẫn và 4,883 dữ kiện. Nếu 
nói là may mắn, theo máy điện tử thì kết quả sự may mắn đó là 
1 trong 598 triệu lần. 

Tài năng của Bà đã được khám phá khi Bà mới lên 3 tuổi. Lúc 
ấy cha mẹ Bà thấy Bà có tài năng kỳ lạ về những con số nên đã 
đem Bà đến Học Viện Địa Phương để tìm hiểu. Trước mặt các 
vị Giáo Sư của Đại Học Đường Bengalore, Bà đã chứng tỏ tài 
năng phi thường qua những đáp số về Logarithms (Đối Số) về 
căn số của con số phức tạp và về tổng số chỉ trong ít phút. Tên 
tuổi của Bà đả trở nên lừng lẫy. Học vấn của Bà chỉ ở mức trung 
bình nhưng Bà cho biết: "Tôi rất thích các con số và say mê các 
con số, mọi sự trên đời dù là nghệ thuật, khoa học hay triết lý, 


25 


tất cả đều căn cứ trên những con số”. Khi còn nhỏ tuổi, tài năng 
phi thường của Bà được coi như thiên phú và Bà cứ tưởng rằng 
tất cả mọi người đều giống như Bà nghĩa là cũng có tài như Bà 
về toán học và Bà đã ngạc nhiên vô cùng khi thấy sự thực không 
phải như vậy. 


Người ta đặt câu hỏi: Bà du lịch vòng quanh thế giới để phô 
trương tài năng của Bà mục đích để kiếm tiền phải không? 
Không phải như vậy. 


Ngày 3 Tháng 1 Năm 1974, tờ báo Ottawa Citizen phỏng vấn 
Bà với tựa để: "NGƯỜI ĐÀN BÀ TÍNH TOÁN GIỎI BẬC 
NHẤT TRÊN THẾ GIỚI". Bà nói: "Tôi tin rằng những thành tích 
của loài người là quan trọng nhất, điều đó chứng tỏ con người 
vẫn còn siêu việt hơn máy móc. Thế giới còn chưa hiểu hết được 
khả năng của trí tuệ con người, nó vô cùng tận, tôi đã chứng tỏ 
cái khả năng ấy". 

Trong một cuộc phỏng vấn khác trên Đài Vô Tuyến Truyền 
Hình tại Ottawa của chương trình "This Day" (Ngày Nay) để trả 
lời câu hỏi tại sao Bà lại có tài năng đặc biệt đó, Bà cho biết người 
Ấn Độ giải thích là bởi sự "LUÂN HỒI", kiếp trước Bà ở Ai Cập. 
Điều không thể chối cãi là đã có rất nhiều các nhà toán học kỳ 
tài trên đất nước của các vị Pharaohs (Những nhà Vua nổi tiếng 
Ai Cập). Kim Tự Tháp Cheops (Một kỳ quan trên thế giới) với 
lối kiến trúc hoàn toàn dựa trên căn bản toán học phức tạp đến 
nỗi các điều tra viên, 1 thế kỷ qua đã cố nặn óc mà vẫn chưa tìm 
được hết mọi bí ẩn. 


26 


-4- 
CÔ BÉ BLANCHE BATTISTA 


Câu chuyện Luân Hồi này do Bác S¡ĩ người Anh Raynor 
Johnson điều tra và chính Bác Sĩ Johnson đã giới thiệu gia đình 
Battista với Mục Sư Tiến Sĩ Leslie Weatherhead, Cựu Chủ Tịch 
Hội Methodist Conference Anh tại Melbourne, Úc Đại Lợi. Tiến 
Sĩ Weatherhead đã kể lại trong một bài thuyết giảng về đề tài: 


s1 


“Một Trường Hợp Luân Hồi”. 


Đại Úy Battista và vợ, đều là người Ý có sanh một người con 
gái tại La Mã và đặt tên là Blanche. Đại Úy Battista có mướn 
một người vú em Thụy Sĩ nói tiếng Pháp tên Marie để trông 
nom Bé Blanche. Marie thỉnh thoảng dạy bộ Blanche bài hát ru 
con bằng tiếng Pháp. Bé Blanche rất thích bài này thường hát đi 
hát lại mỗi ngày nên thuộc lòng. Chẳng may Bé Blanche bị chết 
nên Marie phải trở về Thụy Sĩ. 


Đại Úy Battista viết: "Tiếng hát Ru con từ nay đã im bặt trong 
gia đình nhưng âm vang của nó vẫn nhắc nhỡ chúng tôi nỗi đau 
buồn về cái chết của đứa con nên chúng tôi cố tránh không nghĩ 
đến các kỷ niệm." 

Bé Blanche chết được 3 năm, người mẹ, Bà Signora Battista 
mang thai. Lúc thai được 4 tháng, Bà đã thấy một giấc mơ lạ 
lùng trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Bà cả quyết thấy rõ ràng Bé 
Blanche hiện ra và nói với Bà bằng giọng quen thuộc như hồi 
nào: "Mẹ ơi con sẽ trở về với mẹ". Rồi Bé Blanche biến mất. Đại 
Úy Battista hoài nghi, nhưng đến tháng 2 năm 1906, vợ ông 
sanh một bộ gái và ông cũng đặt tên cho đứa con gái này là 
Blanche. Đứa con mới sanh giống hệt như đứa con gái trước. 


V24 


Chín năm sau cái chết của đứa con gái đầu, khi đứa thứ hai 
được 6 tuổi thì một việc bất ngờ đã xảy đến. Đây là lời của ông: 


“Trong khi tôi uà uợ tôi ñang ở trong phòng đọc sách kếcận phờng 
neủ thì cả hai chúng tôi đêu nghe thấu giọng hát ru con bằng tiếng 
Pháp uẵng ra từ phòng ngủ của đứa con gái chúng tôi ñang ngủ. Lấu 
làm lạ chúng tôi liển uào xem thì thấu con sái chúng tôi ñang ngổi 
trên giường uà hát bài ru cơn uới một giọng Pháp rất tự nhiên. Bài 
hát nàu chưa được ai trong chúng tôi dạu cho con gái cả. Vợ tôi hỏi 
con đang ca bài gì đó thì nó trả lời đang ca bài hát bằng tiếng Pháp. 
Tôi liển hỏi: "Ai dạu con bài hát ha uậu?" Nó đã trả lời: "Không ai 
dạu cơn cả, bài hát nàu đã có sẵn trong đầu óc của con ". 


Blanche, người con gái Ý Đại Lợi, khi luân hồi đã báo cho mẹ 
biết là sẽ trở lại và Blanche hãy còn nhớ bài hát bằng tiếng Pháp 
mà trước Blanche đã được Marie, người trông nom em dạy em 
ở tiền kiếp. 


26 


=B- 
"LÀ MỘT QUÂN NHÂN, TÔI CHIẾM CỬA THÀNH" 


Câu chuyện sau đây được giải thưởng hạng nhất trong một 
cuộc thi toàn quốc với chủ đề: "Một sự trùng hợp lạ lùng mà tôi 
biết". 

Cuộc thi này do Tạp Chí "The American Magazine" tổ chức và 
câu chuyện được đăng trong Tháng Bảy Năm 1915. Dù chỉ là 
một sự trùng hợp hay một sự gì khác nữa, độc giả có thể tự mình 
phán xét lấy. Người kể lại chuyện này là một thiếu phụ tại 
Minneapolis. 


Nội dung của câu chuyện ngắn có thực nàu rất đơn giản nhưng rất 
giá trị 0ì được ghỉ lại trung thực từ nhiều năm qua, tài liệu lịch sử 
hiện cờn lưu trữ là những bút tích hiện hữu đã chứng tmỉnh cụ thể. 


Người đàn bà đáng tin cậu nhất kể lại câu chuyện ấu như sau: 


"Anne, cô em gái cùng mẹ khác cha của tôi nhỏ hơn tôi 15 tuổi 
là một đứa bộ kỳ quặc ngay từ tấm bộ. Nó không giống một ai 
trong gia đình, da nó ngăm ngăm trong khi mọi người khác đều 
trắng trẻo dòng dõi thừa hưởng Tô Cách Lan - Ái Nhi Lan của 
cha ông. 


"Ngay khi biết nói rành rẽ, nó thường kể những câu chuyện 
hoang đường về nó. Vì thấy khá ngộ nghĩnh, tôi đã dùng bút 
chờ ghi lại những điều nó nói trong nhật ký của tôi. Tôi có bổn 
phận phải trông nom nó - mẹ tôi rất bận rộn - và tôi rất hãnh 
diện về bà. Ở một đứa trẻ như nó không thể nào có được những 
câu chuyện hoang đường, với lại cái trí óc non nớt của nó làm 
sao có thể hiểu được những việc đại loại như thế. 


so, 

Điều đáng nói nữa là tất cả mọi việc nó làm đều như một thói 
quen; nó chẳng bao giờ giải thích là tại sao nó lại làm như vậy. 
Nếu bạn nhìn cách thức nó cầm ly sửa lên và uống một hơi cạn 
ly sửa thì bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên và bật cười vì nó mới 
có 3 tuổi đầu. 

Những việc như thế làm mẹ tôi khó chịu và bà thường quở 
trách nó. Là một đứa trẻ ngoan, cố gắng vâng lời, nhưng rồi sau 
đó lại đâu vào đó. 

"Mẹ à! Con không thể làm hơn thế được, từ trước đến nay con 
vẫn làm như vậy mà". Nó nói với mẹ tôi bằng giọng trẻ thơ pha 
nước mắt. 

Qúa nhiều việc xảy ra do thói quen về cách ăn nói, cách suy 
nghi và cách hành động của nó nên cuối cùng chúng tôi không 
để ý đến nữa và cho nó là một đứa trẻ hoàn toàn khác hẳn 
những đứa đồng tuổi. 

Năm nó lên 4 tuổi một hôm cha tôi làm nó phẫn uất điều gì 
đó, nó tức mình ngồi ngay dưới đất trước mặt chúng tôi và bảo 
rằng nó có ý định đi xa. 

"-Trở uề thiên đường, nơi con từ đó đến đâu hả?” Cha tôi châm 
biếm hỏi. Nó lắc đầu 

Con không đến uới Cha từ thiên đường ". Nó bình thản xác nhận. 
Thái độ này vẫn thường thấy ở nó. 

"-Trước tiên con sẽ lên mặt trăng - Cha có biết gì uề mặt trăng 
không? Trên đó cũng có người nhưng muốn lên rất khó”. 

Đó là một dự định hoang đường, tôi lấy bút ghi vào nhật ký. 

Cha tôi tiếp: "- Vậu ra con từ mặt trăng đến uới chúng ta à? 

'-ỔI Không phải "Nó trả lời cha tôi với một thái độ điểm tĩnh. 

- Cơn đã ở đấu nhiều lần, có khi là đàn ông, có khi là đàn bà. 


Vẻ bình thản của nó khiến cha tôi bật cười làm nó tức giận. Nó 


30 
không thích bị diễu cợt. 
“Đúng uậu, đúng uậy. "Nó phản đối ngay: 


"Một lần con đã đến Gia Nã T2ại lúc đó con là đàn ông, neaụ cả tên 
con con cờn tthớ nữa trà ”. 


Cha tôi chế nhạo: 

Ái Chà! Ái Chà! Một đứa con gái nhỏ tại Hoa Kù lại là một nsười 
đàn ông Gia Nã Đại Thếcon còn nhớ tên là gì?" Nó suy nghĩ một 
chút rồi trả lời: 

- "Lishus Fnber", Nó nhắc lại và cả quyết đúng là tên Lishus 
Faber. Nó nói rõ rành rẽ nên tôi đã ghi lại trong nhật ký của tôi 
cái tên "Lishus Faber'. 

“Này Lishus Faber, thời ñó anh làm nghề gì? Cha tôi vẫn hỏi nó 
với điệu bộ diễu cợt. 


~ Con là quân nhân 0à cơn đã chiếm được cửa thành". Nó trả lời 
cha tôi một cách cao ngạo của một người thắng trận. 


Tất cả đều đã được tôi ghi vào nhật ký. Đã rất nhiều lần, chúng 
tôi cố gắng hỏi nó giải nghĩa thêm các câu nói của nó nhưng nó 
một mực chỉ nhắc lại câu trên và tỏ vẻ tức giận vì chúng tôi đã 
không hiểu. Trí tưởng tượng của nó ngừng lại khi nói đến giải 
nghĩa. Dù chúng tôi sống trong một cộng đồng có kiến thức và 
tìm mọi cách để tìm hiểu câu chuyện như một người tìm hiểu 
câu chuyện có liên quan đến những đến những đứa con yêu quý 
của mình nhưng không một ai có thể ức đoán được. 

Vài người khuyến khích tôi cố gắng đi xa hơn nữa và tôi đã bỏ 
một năm để nghiên cứu lịch sử Gia Nã Đại với hy vọng tìm thấy 
một trận chiến nào đó có người "chiếm được cửa thành". Tất cả 
đều vô vọng. Cuối cùng tôi được một quản thủ thư viện giới 
thiệu với tôi một cuốn tài liệu, một cuốn sách dây cũ và rất ngộ 
nghĩnh với chữ s's viết giống như f's. Đã một năm qua tôi không 
còn hy vọng gì tìm hiểu được. Thế mà một cuốn sách cổ xưa 


31 


sống động vì có nhiều hình vẽ với nhiều truyện ngắn đã giúp 
tôi tìm thấy câu chuyện thật bất ngờ. 

Câu chuyện nói về thành tích chiến đấu của một đội quân nhỏ, 
chiếm đánh một thành phố cũng không có gì quan trọng. Một 
viên Trung Úy trẻ với toán quân của ông - với giòng chữ hiện 
ra trước mắt tôi - "Chiếm Cửa Thành"; Viên Trung Úy này tên 
là "Aloysius Le Febre” (Trùng hợp với tên và câu nói của đứa 
em nhỏ ngây thơ của tôi đã nói trước đây với cha tôi! ). 


Về việc em gái tôi cho rằng con người đã có lần sống trên mặt 
trăng thật là kỳ lạ, tuy nhiên theo quan điểm của các nhà thông 
thiên học, sự việc rất có thể vì mặt trăng trước đây là một hành 
tinh có người sanh sống và là nơi ở xa xưa của chúng ta. Điều 
đáng quan tâm là giờ đây người ta đã khám phá ra những viên 
đá do các phi hành gia mang về từ mặt trăng đều đã có lâu đời 
hơn các viên đá hiện tại trên trái đất. 


k 


32 


-6- 


CÓ PHẢI VỊ BÁC SĨ TÂM LÝ NGƯỜI HOA KỲ ĐÃ 
SỐNG Ở THẾ KỶ THỨ 17 TẠI ÂU CHÂU KHÔNG? 


Không phải chuyện bình thường khi một nhà tâm lý học viết 
khảo luận, nhất là cuốn sách đó nói về luân hồi. Và nhất định 
một câu chuyện như vậy phải được nghiên cứu kỹ lưỡng - nếu 
không cũng là chính kinh nghiệm bản thân của tác giả về tiền 
kiếp, khiến cho tác giả mạnh dạn viết thành sách. Nhà Tâm Lý 
Học này là Bác Sĩ Tâm Lý Frederic F. Flach; ông là giáo sư 
chuyên khoa tâm lý của Đại Học Y Khoa Nữu Ước và cũng là 
Bác 5ï Tâm Lý của Dưỡng Đường Payne Whitney ở Bệnh Viện 
Nữu Ước. Ông có phòng mạch riêng rất đông khách. Cuốn sách 
của Bác Sĩ Flach có tựa đề "Fridericus" được xuất bản vào năm 
1980. 


Đầu tiên Bác 5ï Flach chú ý đến luân hồi trong lúc khảo cứu 
đề tài "Sức Mạnh Kỳ Bí Của Phiên Muộn”". Thật là hy hữu - một 
đồng sự của ông đã khám phá ra bản luận án số 1620 bằng tiếng 
La Tĩnh của một Bác Sĩ người Thụy Sĩ cùng tên FErederich F. 
Flacht nghiên cứu một đề tài như ông. Lúc đó ông cho chỉ là 
một sự trùng hợp lạ lùng nhưng ông không khỏi không nghi 
phải chăng vị Bác 5ï Thụy Sĩ kia chính là ông thời nay. 

Sau khi phát hành cuốn sách Fridericus, Bác Sĩ Flach đã kể với 
phóng viên ông tin tưởng mãnh liệt chính ông là Bác 5ï 
Eridericus. 

Vị Bác S¡ Thụy Sĩ ở tại Basel "là nột Bác Sĩ chuyên uề tâm lú 
giống như tôi hành nghềnàu rất hiếm ở thời ấu. Có một sự trùng hợp 
lạ làng siữa những điều uj Bác Sĩ Thụ Sĩ uiết uà điều tôi nghiên cứu ". 


33 


Ông nói: "Cồn một sự trùng hợp khác nữa là miền Âu Châu mà 
Tridericus tới,những thành phố mà Tridericus đi qua trong đời cũng 
chính là những nơi mà gia đình tôi đã sống. Gia đình tôi một phần 
sốc ở gẩn Zurich. Có một thị xã mang tên Hach. Một phẩn khác ở 
noau phía Bắc biên giới, tức là phía nam của Đức Quốc bâu giờ. Một 
phần khác nữa thì từ Strasbours đến. Nếu bạn khoanh tràn khu uực 
đó thì thấu đúng là Bác Sĩ Thụ Si đã đến từ uùng ñó.Ông là một Bác 
Sĩ hành nghề tại Thị Xã Worms ngay phía bắc Strasbours, 0à ở tại 
Basel, Heidelbere uà Mulhouse. Lại trữa ône lấu uợ hai lần. Tôi cũng 
lấu hai lần uợ. Ông ta có ba người con, tôi cũng có ba con. 


Năm 1977, Bác Sï Flach đi Âu Châu để tìm hiểu thêm về 
Fridericus (Bác Sĩ Thụy Sï). Bác Sĩ Flach nói: 


"Mục đích chính của tôi là tìm tmọi dấu uết của Fridericus. Tôi đã 
đến Basel, Worms, Heidelberg,Strasbourg uà Mulhouse. Tôi muốn 
biết cảm nghĩ của tôi khi đến các uùng nà. Tại Basel tôi cảm thấu 
rất quen thuộc - một cảm giác ấm cúng như được uềnhà. " 

Cuốn sách "Fridericus" được viết theo quan điểm của một Bác 
Sï Tâm Lý được huấn luyện kỹ càng, có nhiều kinh nghiệm. Và 
thật là thích thú khi theo dõi các lập luận để giải quyết vấn đề 
chính được nêu lên bởi bốn chuyên gia khác nhau. Trong đó đa 
số cuộc đối thoại xoay quanh vấn đề có hay không có luân hồi. 

Trường hợp của Bác Sĩ Flach không có nhiều chi tiết không là 
một trường hợp đặc biệt nhưng cũng là dấu hiệu đáng quan tâm 
trong hiện đại. Điều chắc chắn là 50 năm về trước đây không 
một nhà tâm lý nào lại dám đề cập đến vấn đề (Luân Hồi) như 
vậy. 


œ-#-& 


34 


Phần II 
TIẾN SĨ LAN STEVENSON 


Tiến Sĩ lan Stevenson sanh ngày 31 Tháng 10 Năm 1918 tại 
Montreal, Gia Nã Đại. Cha ông là phóng viên của Tạp Chí Time, 
Luân Đôn. lan Stevenson học về y khoa và tâm lý tại Đại Học Y 
Khoa Mac Gill, Montreal, Gia Nã Đại và đậu Y Khoa Bác Sĩ năm 
1943. Tiến Sĩ lan Stevenson đã phục vụ tại Bệnh Viện Saint 
Joseph, Tiểu Bang Arizona, Hoa Kỳ, Viện Đại Học Louisana, 
New Orleans từ Năm 1947 đến Năm 1957. Bắt đầu năm 1957 
Tiến Sĩ điều khiển Ngành Tâm Trí và là Viện Trưởng Viện Tâm 
Trí tại Đại Học Virginia, Charlotsville. 

Tiến Sĩ là tác giả của nhiều bài khảo luận về Bệnh Tâm Trí 
đăng trên các Tập San Y Học. Ngoài việc trị bệnh cho các bệnh 
nhân Tiến Sĩ còn phụ trách giảng dạy tại các Trường Đại Học 
Hoa Kỳ. 

Tiến Sĩ là một nhà phân tích về tâm trí có biệt tài và đến năm 
48 tuổi Tiến Sĩ đã đạt đến nấc thang danh vọng cuối cùng, thế 
mà Tiến Sỉ bỏ nghề y khoa chuyên môn để bước sang một lĩnh 
vực khác, đó là công cuộc điều tra và nghiên cứu về Luân Hồi. 


Trong một cuộc phỏng vấn, Ký Giả Eugene Kinkaid của tờ 
New Yorker đã hỏi Tiến S¡ lý do gÌ đã khiến Tiến Sĩ bỏ nghề y 
khoa chuyên môn để đi theo một nghề không chính thống. Tiến 
Sĩ đã trả lời: 

"Tôi không đổng ú các phương pháp áp dụng để chữa trị các bệnh 
nhân tỉnh thần. Lú thuuết của ngành tâm trí hiện nay cho rằng cá 
tính của một con người là do ảnh hưởng của tính chất di truyểh hoặc 
là ảnh hưởng thời gian của người cha ha nieười trẹ trước uà sau khi 


35 


sanh, Song rất nhiều trường hợp tôi đã khám phá ra chúng ta không 
thể đồng ú uới lú thuyết trên cả uềtính cách di truụềhn lẫn ảnh hưởng 
thời gian.” 

Tiến Sĩ lan Stevenson đã giải thích trong việc nghiên cứu về 
luân hồi Ông đã phải dùng đến nhiều phương pháp chuyên 
môn của một nhà sử học, một nhà luật học, một nhà tâm trí học 
và tìm các dữ kiện qua những chứng nhân, tài liệu như nhật ký, 
giấy khai sanh, báo cáo giảo nghiệm, hồ sơ bệnh lý, tin tức của 
các báo chí vân vân... 


Tập san về Bệnh Thần Kinh và Trí Não (The Journal of 
Nervous and Mental Desease) số 165 Tháng 9 Năm 1977 đã 
dành riêng nói về công cuộc nghiên cứu luân hồi, về có sự sống 
sau khi chết của Tiến Sĩ đã khiến cho các độc giả cùng các nhà 
khoa học gia rất chú ý đến những chứng minh của Tiến Sĩ. Cũng 
trong Tháng 5 Năm 1977 Tiến Sĩ đã đăng một bài khảo luận 
"The Explanatory Value of The Idea of Reincarnation" nêu vấn 
đề luân hồi trên tập san này. 


Phản ứng của các độc giả ra sao? Tiến Sĩ Eugene Brody, nhà 
xuất bản tờ báo cũng là một nhà tâm trí học của Viện Đại Học 
Y Khoa Maryland trong một cuộc phỏng vấn đã cho biết như 
sau: “Tôi đã nhận được lối 300 đến 400 lá thư của các Khoa Học Gia 
yêu cầu cho ïn lại số báo trên. Quả là đã có nhiều neười chú trọng đến 
oấn đểnàu." 


Tiến Sĩ lan Stevenson đặc biệt khảo cứu các trẻ em trên thế giới 
cả Đông lẫn Tây có ký ức về tiền kiếp. Ông đã xuất bản 5 cuốn 
sách về luân hồi, trong đó có cuốn "Cñildren Who Remember 
Preuious Liƒe" (Những Thiếu Nhi Còn Nhớ Tiển Kiếp) do nhà 
xuất bản Ủniversity Press of Virginia, Charlotsville phát hành 
năm 1987 mà chúng tôi xin trích dịch vài truyện trong tác phẩm 
này. 


ki 


36 


cP 
MỘT TRƯỜNG HỢP KỲ LẠ TẠI LEBANON 


Vào năm 1962 khi Tiến Sĩ Stevenson đến Ba Tây để điều tra 
một vụ luân hồi gặp một người di cư gốc Lebanon cho Tiến Sĩ 
biết rằng ở làng anh ta, làng Kormayel có rất nhiều trường hợp 
tái sanh. Anh ta có viết thư giới thiệu Tiến Sĩ với người anh họ 
của anh ta hiện còn đang sống ở đó, nhưng mọi đến 2 năm sau 
Tiến Sĩ mới đến thăm được. Vào thượng tuần tháng 3 năm 1964, 
Tiến Sĩ Stevenson, không báo truớc đã tự đến nơi đó và được 
biết người mà Tiến Sĩ Stevenson muốn gặp đã đi Beirut để tránh 
mùa đông lạnh lẽo của miền quê hương rừng núi này. 


Dân làng Kormayel biết được nhiệm vụ của Tiến Sĩ Stevenson 
đã báo cho Tiến Sĩ biết có một em bộ 5 tuổi tên Imad Elawar đã 
luôn luôn nhắc về tiển kiếp của em từ khi một tuổi. Đối với dân 
bản xứ, việc này không xa lạ vì có nhiều trường hợp tương tự. 
Trên thực tế Tiến Sĩ Stevenson thấy dân nơi đây không theo Hồi 
Giáo mà theo đạo Druse và tỷ lệ luân hồi tại đây được coi như 
cao nhất thế giới. Hai trăm ngàn người Druse phần lớn sống tại 
Lebanon, Syria, miền Bắc Do Thái và Jordan. Còn một thiểu số 
đi cư sang Hoa Kỳ và Ba Tây. 


Tiến Sĩ Stevenson đã tìm được người cha em Imad và ông này 
lại chính là người anh họ với người bạn của ông tại Ba Tây. Câu 
chuyện trở nên hấp dẫn và có giá trị đặc biệt vì ông có thể điều 
tra trước hai gia đình liên hệ về cả quá khứ lẫn hiện tại để biết 
rõ sự tồn tại của mỗi gia đình. Vén được màn bí mật ông có thể 
quan sát em nhỏ ngay tại nhà về tính tình của em và cũng về 
việc lần đầu em gặp lại những người thân tiền kiếp của em. Sau 
hết trước khi đi kiếm những người này, Tiến Sĩ Stevenson đã 


y4 
ghi 50 dữ kiện mà em Imad đã nhớ được. 
Bây giờ bắt đầu vào chuyện. 


Imad sanh ngày 21 tháng 12 năm 1958, khi bắt đầu biết nói thì 
lời nói đầu tiên của em là những tên Jamileh và Mahmoud. Khi 
biết nói trôi chảy rồi thì em tiết lộ nhiều chuyện ở kiếp trước, 
tên những người mà em biết, tài sản mà em có và vài biến 
chuyển có xảy ra trong đời em. Em kể lại em là người của gia 
đình Bouhamzy sống ở làng Khriby cách làng Kormayel một 
con đường núi khúc khuỷu dài 25 dậm. Trong gia đình hiện thời 
của em chỉ có cha em là người đã đến Khriby để dự tang lễ của 
một người Druse nổi tiếng. 

Imad đã nói về những người mà em nêu tên và lớn tiếng hỏi 
họ sống với nhau ra sao. Trong giấc ngủ em cũng nói như vậy. 
Cả thảy có 14 tên em nhắc đến. Người được nhắc nhiều nhất là 
Jamileh, một phụ nữ đẹp mà em say sưa so sánh với người mẹ 
kém hấp dẫn hiện tại. Em nói Jamileh mặc bộ quần áo mầu đỏ 
do em mua tặng và mang giầy cao gót - loại giầy mà ngày nay 
các phụ nữ trong làng cũng ít dùng. Mẹ của Imad cho biết khi 
lên 3 tuổi em có nói em muốn cao bằng Jamileh và một hôm 
nằm trên giường với mẹ em đã yêu cầu mẹ hãy cư xử như 
Jamileh. 


Em còn nhớ thời tiền kiếp em thích đi săn em có một cây súng 
hai nàng. Để mô tả cây súng có hai nàng em dùng hai ngón tay 
chập lại với nhau. Về tài sản em có một căn nhà, một xe hơi nhỏ 
mầu vàng, một chiếc xe buýt và một chiếc xe vận tải chở đá. 


Về những chuyện ở kiếp trước em nhớ một lần em có đánh 
một con chó. Nhưng chuyện làm em khổ tâm nhất là một tai 
nạn xe cộ nghiêm trọng đã xảy ra. Một chiếc xe vận tải đã đụng 
phải một người đàn ông (tức là em) làm gãy hai chân và cán nát 
bụng. Người đàn ông được chở đi Bác Sĩ và đã phải giải phẫu. 
Bà mẹ và Bà Nội của em cho rằng việc này rất đáng quan tâm 
vì ngay khi mới biết đi em vẫn hay nói rằng em sung sướng biết 


38 


mấy khi có thể đi lại được! Người cha em cho tất cả những 
chuyện trên là nhảm nhí và gọi em là đứa điêu ngoa, vì vậy em 
chỉ dám kể cho những người đàn bà trong nhà mà thôi. 


Tuy nhiên mọi người trong nhà đều thấy một hôm lúc Imad 
lên 2 tuổi đã chận một người lạ mặt ngoài đường ôm chầm lấy 
ông ta mừng rỡ. Người lạ mặt liền hỏi "Em biết tôi sao?" - "Vâng, 
ông là người hàng xóm của tôi " em trả lời. Người này là Salim 
Aschar, người làng Khriby ngày xưa ở cạnh nhà Imad sự thực 
này mãi sau mới khám phá ra được chứ vào lúc này cũng chưa 
ai biết em là người của gia đình Bouhamzy. Tuy nhiên điều này 
không ngăn cản gia đình hiện tại của em đi đến kết luận - hòan 
toàn không chính xác như chúng ta sẽ biết sau này. Nghĩa là lúc 
đầu Tiến Sĩ Stevenson đã được người ta cung cấp những tin tức 
sai lạc. 

Đây là câu chuyện mà cha mẹ em đã cung cấp: 

Những lời nói đầu tiên khi em mới biết nói là Mahmoud và 
Jamileh, chính là tiền thân của em và người vợ. Mahmoud đã bị 
xe vận tải đụng chết. Chuyện này không những đã do Imad kể 
lại mà chính em là một đứa trẻ rất sợ hãi mỗi khi nhìn thấy xe 
vận tải lớn và các xe buýt. Ngay cả lúc còn chập chững biết đi 
em vẫn thường chạy trốn khi nhìn thấy 2 loại xe trên. 


Một chuyện nhỏ nữa là ngày hôm sau Tiến Sĩ Stevenson cùng 
Imad và cha em đến Khriby. Em đã tỏ ra xúc động như là em 
đã xa cha mẹ lâu năm nay mới được về thăm lại. Trên đường đi 
em đã cho Tiến Sĩ Stevenson biết thêm về ký ức của em. Nhưng 
cuộc viếng thăm này không mang lại một kết quả cụ thể nào để 
chứng minh câu chuyện bí mật về tiền kiếp của Imad vì đúng 
là có Mahmoud Bouhamzy, nhưng hiện nay người này còn 
đang sống. Vợ anh ta không mang tên Jamileh và căn nhà cũng 
không như Imad đã mô tả. 


Ngày hôm sau đó, Tiến Sĩ Stevenson quyết định một mình đến 
Khriby để điều tra lấy. Tiến Sï đã thấy một người Bouhamzy 


39 


tên Haffez có người cha bị xe cán gẫy hai chân và đè nát bụng. 
Và mặc dầu đã phải giải phẫu hai lần song ông ta vẫn chết. Vợ 
ông ta cũng không phải là Jamileh và căn nhà cũng không giống 
như Imad mô tả. Sự điều tra của Tiến Sĩ Stevenson cho đến ngày 
ấy cũng chưa đi đến kết quả cụ thể. 


Bất ngờ một tia sáng tự nhiên lóe lên! Haffez cho biết ông ta 
có một người anh họ rất quyến luyến với cha của Haffez và vô 
cùng đau xót trước tấm thảm kịch tai nạn ấy. Người này tên 
Ibrahim Bouhamzy có một người chú tên Mahmoud có một 
người tình nhân tên Jamileh. Mối quan hệ giữa hai người 
Mahmoud và Jamileh đã làm cho dư luận xôn xao. Vẻ đẹp của 
Jamileh rất thanh tú, nàng ăn diện theo thời trang đúng như 
Imad đã mô tả. Hơn thế nữa căn nhà mà Imad nói đến đúng là 
căn nhà của Ibrahim Bouhamzy. Ibrahim đã chết vì bệnh lao 
vào khoảng trên 20 tuổi và đã bị bán thân bất toại lối một năm 
trước khi chết. Imad sung sướng biết bao khi được đi vòng 
quanh nơi này! Sau khi Ibrahim chết, Jamileh đã lấy chồng và 
chuyển đến một làng khác. 


Bình luận về sự thất bại lúc đầu Tiến Sĩ Stevenson nói: "Vì sự 
suy luận sai lầm của gia đình Imad cộng thêm vào sự quá tin 
tưởng vào lòng thành thật của họ khi họ cung cấp các tin tức, 
hơn nữa giữa đám người Hồi và người Cơ Đốc Giáo xung quanh 
thì người Druse vẫn được tiếng là thành thực”. 


Khi Tiến Sï Stevenson quay trở lại gia đình Imad và báo cho 
họ kết quả điều tra của mình, cha mẹ Imad không được vui vì 
quan hệ của Imad với Jamileh ở tiền kiếp làm gương mặt của Bà 
mẹ Imad sa sầm đau khổ. 

Hôm sau Tiến Sĩ Stevenson dẫn Imad và người cha đến nhà 
Ibrahim để xem Imad có thể nhận ra được điều gì kể từ khi 
Ibrahim chết vào năm 1949. 

Theo lời Imad trước khi đi nhà này có hai cái giếng, một cái 
đầy nước còn một cái thì cạn. Tiến Sĩ Stevenson đã đích thân đi 


40 


xem những cái giếng này. Cả hai đều đã bị lấp từ khi Ibrahim 
chết. Thực ra đây không phải là giếng nước mà là 2 cái hầm xây 
bằng bê tông để chứa nước cốt nho. Theo như Tiến Sĩ Stevenson 
miêu tả, có một bộ phận đặc biệt được chế ra để hầm được luân 
phiên điều chỉnh nghĩa là hầm này đầy thì hầm kia cạn. 


Đến lúc này thì xuất hiện 3 người đàn bà cùng dẫn Imad đi 
vòng quanh nhà. Ba người này là mẹ, chị của Ibrahim và người 
hàng xóm. Imad đã trả lời đúng 13 câu hỏi liên quan đến những 
người thân ở tiền kiếp. Tuy nhiên, Imad không nhận ra người 
mẹ mặc dù Imad vẫn thường nói rất thương yêu mẹ. Giờ đây 
người mẹ đã già và thay đổi hẳn. Người chị liền hỏi: "Thế em có 
biết ta là ai không?" Imad trả lời ngay: "Chị Huda". Rồi chỉ một 
bức tranh sơn dầu trên tường và bảo đó là em Fuad. Một bức 
ảnh lớn được đưa ra và chỉ vào Imad họ hỏi: "Ai đây? Em của 
em hay là người chú của em? " Imad trả lời: "Tôi đấy " 


Người chị tiền kiếp lại hỏi Imad: "Trước khi chết em có nói một 
câu gì em còn nhớ không?” 


Imad trả lời: "Chị Huda! Gọi Fuad cho em”. Đúng như vậy, 
Người em Fuad vừa ra khỏi nhà một lúc Ibrahim muốn gặp em 
lần cuối nhưng không kịp, Ibrahim đã chết liền sau đó. Ibrahim 
rất thương em, một tấm hình nhỏ của Fuad được trao cho Imad 
để làm kỷ niệm. Imad nâng niu và hôn tấm hình này rất là âu 
yếm. 

Trong khi đi xem nhà, Huda đã được Imad cho biết bà mẹ có 
lần bị cái cửa dẫn ra sân kẹp ngón tay. Tiến Sĩ Stevenson nhận 
thấy ngón tay của Bà mẹ hiện nay hãy còn bị đẹp vì tai nạn này. 


Một người hỏi Imad: "Khi em ngủ thì chiếc giường được đặt 
như thế nào?" Imad cho biết cái giường để theo hình chữ thập. 
Rồi một câu hỏi thích hợp khác được nêu lên: "Khi em đau ốm, 
những người bạn đến nói chuyện với em bằng cách nào?" Imad 
trả lời: 


41 


A*'I 


"Qua cửa sổ”. 
- Tại sao?” 


-"Vì họ không dám vào phòng sợ lây bệnh Và cũng vì thế mà 
cái giường được kê như trên." Imad trả lời. 


Một câu hỏi thử thách khác: 

"Thế cây súng được dấu ở đâu?" Imad chỉ đằng sau cái tủ quần 
áo trong một cái hộc trên tường. Mẹ của Ibrahim xác nhận là 
đúng và thêm vào chỉ có Bà Cô và Ibrahim là biết chỗ dấu súng 
mà thôi.(Việc này được giữ bí mật; ở thời đó có súng là bất hợp 
pháp). 

Trường hợp này có hai diễn biến rất hay. Những diễn biến này 
được khám phá bởi Mahmoud, người chú của Imad trong một 
vài lần tiếp xúc với Tiến Sĩ Stevenson khi Tiến Sĩ Stevenson trở 
lại Lebanon để phỏng vấn các nhân chứng. 


Mahmoud là tên một trong hai người mà Imad thường nhắc 
đến lần đầu tiên khi còn nhỏ. Khi Imad đến Khriby, Imad đã 
không gặp được Mahmoud, nhưng đến mùa hè năm 1970, Imad 
12 tuổi Mahmoud, người chú bất thân đến thăm nhà Imad. 
Imad không nhận được ra là Mahmoud. Khi Mahmoud đưa 
một tấm hình cho Imad coi, tấm hình này Mahmoud có bộ ria 
mép, hỏi Imad hình này là ai thì Imad đã trả lời: "Đó là hình 
Chú Mahmoud". Sau đó người chú có mời Imad về Khriby ở với 
ông ta vài ngày. (Imad đã không đến Khriby từ khi Tiến 5ï 
Stevenson và Imad đến đó vào năm 1964). 

Diễn biến thứ hai khiến người chú xúc động vô cùng xảy ra 
khi Imad và ông ta đang đi bộ tại Khriby. Thấy một người đàn 
ông trên đường, Imad đã chặn lại và xin phép nói chuyện. 
Người chú hỏi Imad: "Con muốn nói gì với người đó? Ông ta là 
một cựu quân nhân đấy" Imad trả lời chính là lý do mà Imad 
muốn trò chuyện. Imad đã nói chuyện rất lâu với người này và 
người này cho biết Imad chính là Ibrahim tái sanh và nhắc lại 


42 


với người này về những thời trước đã cùng sống với nhau như 
thế nào. Người cựu quân nhân này đã xác nhận với người chú 
Mahmoud là chính ông ta và Ibrahim đã gia nhập Quân Đội 
Pháp một ngày và đã cùng sống với nhau trong quân ngũ. 


Trong phần kết luận, Tiến Sĩ Stevenson đã báo cáo trong số 57 
điều Imad nói về tiền kiếp trước khi gặp những người thân có 
thì Imad đã nói trúng 51 điều. Những điều đúng này gồm có cả 
cái xe hơi mầu vàng, xe buýt, xe vận tải mà Imad thường nhắc 
tới và nói những thứ trên là thuộc của Imad ở tiền kiếp. 


ki 


43 


-8- 
GOPAL GUPTA 


Gopal Gupta sanh ngày 26 Tháng 8 Năm 1956 tại Dehli Ấn 
Độ. Cha mẹ của Gopal thuộc giai cấp trung lưu, học vấn không 
đáng kể. Từ lúc lọt lòng đến lúc 2 tuổi không có gì đặc biệt. 


Khi Gopal bắt đầu biết nói từ khoảng 2 đến 2 tuổi rưỡi, có một 
người khách đến thăm gia đình Gopal. Cha của Gopal sai Gopal 
đem cất cái ly người khách vừa uống xong. Gopal đã làm cho 
mọi người ngạc nhiên. Em nói rằng: "Con không thể làm việc 
đó vì con là một Sharma (thuộc Bà La Môn, một giai cấp thượng 
lưu của Ấn Độ). Trong cơn giận giữ, Gopal đã làm vỡ cái ly. Cha 
của Gopal bắt Gopal giải thích lý do. Gopal liền kể lại vài chỉ 
tiết về tiền kiếp của em. Em cho biết trước kia em ở thành phố 
Mathura, cách xa Dehli 160 dậm về phía nam. Em là chủ nhân 
một hãng thuốc Sukh Shancharak, có một căn nhà rất lớn, có 
nhiều đầy tớ, có hai người anh và một người vợ. Em đã cãi nhau 
với một trong hai người anh và đã bị bắn chết. 


Gopal cho biết ở tiền kiếp em thuộc dòng đõi Bà La Môn nên 
từ chối không chịu cất ly vì người Bà La Môn thường không bao 
giờ cầm những vật dụng gì mà người giai cấp thấp hơn đã đụng 
tới. Gia đình của Gopal hiện tại thuộc dòng Bania, giai cấp 
thương mại. 


Cha mẹ của Gopal không có liên hệ gì với Mathura, nên sự 
phát hiện của Gopal về tiền kiếp không gợi cho cha mẹ Gopal 
một ký ức nào cả. Mẹ của Gopal không thích và cũng chẳng bao 
giờ khuyến khích Gopal nói về tiền kiếp cả. Cha của Gopal thì 
lại càng lạnh nhạt với những câu chuyện về tiền kiếp khi Gopal 
kể. Tuy nhiên thỉnh thoảng cha của Gopal có kể lại cho vài 
người bạn nghe về chuyện tiền kiếp của Gopal. Một trong 


44 


những người này cho biết hình như ông ta có nghe thấy một vụ 
giết người trùng hợp với câu chuyện trên ở Mathura, nhưng cha 
của Gopal chưa tin nên cũng chẳng mấy quan tâm để đi 
Mathura tìm hiểu sự việc có thật hay không. 


Cho đến năm 1964, nhân cơ hội có một buổi đại hội về tôn giáo 
tổ chức tại Mathura, cha của Gopal trong lúc đi dự hội đã khám 
phá ra là tại Mathura có hãng thuốc Sukh Shancharak. Ông tìm 
đến Hãng thuốc và được gặp viên Quản Lý. Ông kể lại cho Viên 
Quản Lý nghe chuyện Gopal nói về tiền kiếp. Viên Quản Lý rất 
ngạc nhiên vì có một chủ nhân của hãng này đã bị người anh 
ruột bắn chết cách đây mấy năm. Người chủ này là Shaktipal 
Sharma chết ngày 27 Tháng 5 năm 1948, vài ngày sau khi bị bắn. 


Viên Quản Lý báo cho gia đình Sharma biết việc viếng thăm 
của cha Gopal. Vài người trong gia đình Sharma đã tới Dehli 
thăm gia đình Gopal và đã mời Gopal tới Mathura. Trong 
những cuộc gặp gỡ tại Mathura cũng như Dehli, Gopal đã nhận 
ra một số người và một số nơi mà trước kia Shaktipal đã quen 
biết và thêm vài tin tức đặc biệt về đời tư của Shaktipal Sharma. 
Gia đình của Sharma rất ngạc nhiên vì Gopal đã cho biết trước 
đây Shaktipal Sharma dự định muốn mượn một số tiền của vợ 
và muốn lấy số tiền để cho anh mình vay hùn vốn vào công ty. 
Cuộc cãi vã đã xảy ra giữa hai anh em, Shaktipal muốn cho 
người anh nguôi giận đã tăng số tiền cho vay lên nhưng người 
vợ lại từ chối không cho. Do đó người anh đã cáu kỉnh và trong 
lúc nóng giận đã bắn Shaktipal Sharma. Chi tiết của tấn thảm 
kịch này đã được dấu kín không ai được biết ngoại trừ những 
người trong gia đình. Vụ người anh giết em này đã được đăng 
tải trên báo chí. Sự hiểu biết tường tận về nội vụ cùng với sự 
nhận dạng được một số người trước đây đã quen với Shaktipal 
khiến cho gia đình của Shaktipal Sharma phải công nhận Gopal 
chính là hiện thân của Shaktipal. Song song với những lời tuyên 
bố về tiền kiếp, Gopal đã tỏ ra phong thái của một người Bà La 
Môn giàu có cho nên cá tính của em đã làm trở ngại không ít 


45 


đến gia đình hiện tại của em. Em đã không ngần ngại nói rằng 
em thuộc giòng dõi cao quý hơn những người hiện tại của gia 
đình em. Em đã từ khước những công việc nội trợ cho rằng 
những công việc này chỉ đáng để cho những người đầy tớ làm 
mà thôi. Em không bao giờ uống sửa nếu sửa nếu được rót vào 
một cái ly đã có người khác sử dụng. 


Tiến Sĩ Jamua Prasad đã từng cộng tác với tôi (lan Stevenson) 
nhiều năm trong nhiều trường hợp tại Ấn Độ, đã bắt tay điều 
tra vụ này năm 1965. Riêng tôi bắt đầu vào năm 1969 khi tôi 
đích thân phỏng vấn hai gia đình tại Dehli cũng như Mathura. 
Tôi vẫn còn liên lạc với họ cho đến năm 1974. Sau khi đi thăm 
Mathura vào năm 1965 thì Gopal không có ý định đến thăm nơi 
này nữa. Vài năm sau 1965 thỉnh thoảng Gopal có đến Dehli 
thăm hai người chị của Shaktipal. Nhưng sau đó thì sự liên lạc 
giữa hai gia đình đã không được duy trì nữa. Gopal càng lớn 
lên thì cái phong thái Bà La Môn của tiền kiếp thể nhập nơi anh 
ngày dần biến mất và anh từ từ hòa mình với đời sống khiêm 
tốn của gia đình hiện tại. Anh cũng ít nói đến đời sống của 
Shaktipal Sharma, nhưng đến cuối năm 1974 cha của Gopal vẫn 
nghĩ rằng con của ông còn nhớ đến những ký ức của chuyện 
này. 

Đối với tôi (Ian Stevenson) trường hợp luân hồi này rất đáng 
được kể đến vì sự trung thực, làm sao Gopal có thể biết rõ về 
lúc sống cũng như lúc chết của Shaktipal Sharma. Tuy Shaktipal 
Sharma thuộc một gia đình khá giả tại Mathura và việc anh bị 
thảm sát đã làm xôn xao dư luận nhưng hai gia đình Sharma và 
Gopal đã sống ở hai thành phố cách xa nhau và thuộc hai giai 
cấp khác hắn nhau. Đời sống xã hội của hai gia đình ở trong hai 
qóy đạo riêng biệt và chính tôi tin tưởng mãnh liệt là hai gia 
đình theo như lời họ thuật lại đã không bao giờ được biết nhau 
cho đến khi xảy ra sự việc trên. 


® 


46 


-0- 
CORLISS CHOTKIN JR. 


Trường hợp này là lời nói trước của một người đánh cá lớn 
tuổi ở Tlingit, Alaska tên Victor Vincent. Ông cô cho người cháu 
gái Corliss Chotkin Sr biết là sau khi ông cô chết, ông cô sẽ đầu 
thai làm đứa con trai của cô ta. Ông cô chỉ cho cô ta thấy hai vết 
thẹo sau hai lần giải phẫu, một trên sống mủi và một đằng sau 
lưng. Ông cô nói là đứa con cô ta (tức là ông cô tái sanh) sẽ mang 
2 vết thẹo như trên. 


Victor Vincent chết vào mùa xuân năm 1946. Khoảng mười 
tám tháng sau, ngày 15 tháng 12 năm 1947, cháu gái của ông cô 
sanh một đứa con trai và được đặt tên là Corliss Chotkin Jr. Đứa 
nhỏ mang hai vết thẹo y như hai vết thẹo của Victor Vincent 
trước kia. Vào năm 1962, lần đầu tiên khi tôi (lan Stevenson) 
xem xét hai vết thẹo tôi được Bà Chotkin cho biết hai vết thẹo 
có thay đổi theo thời gian nhưng hãy còn rất rõ ràng. Nhất là 
vết thẹo đằng sau lưng đã làm tôi kinh ngạc, nó rộng chừng 5 
ly, dài chừng 3 phân, so với chỗ da khác thì vết thẹo này có mầu 
sậm hơn và hơi lồi, có nhiều chấm đen chung quanh tựa như 
vết thương được khâu nhiều mủi. 


Khi Corliss vừa được 13 tháng Bà Chotkin thường tập cho 
Corliss gọi tên của nó, thì Corliss thường nóng nảy nói rằng: 
"Mẹ không biết con là ai à? Con là Kahkody mà”. Kahkody là 
cái tên do Bà lúc đặt cho Victor Vincent khi còn sống. Bà 
Chotkin có kể lại cho một người cô thì bà này cho biết là sau khi 
Victor Vincent qua đời được ít lâu bà có nằm mơ thấy Victor 
Vincent trở về sống với gia đình Chotkin. Bà Chotkin chưa bao 
giờ cho bà cô ấy biết là chính Victor Vincent đã nói trước với bà 
là sẽ tái sanh làm con trai bà. 


47 


Khi được chừng 2, 3 tuổi Corliss đã nhận ra nhiều người mà 
trước đây Victor Vincent đã từng quen biết trong đó có người 
vợcủa Victor Vincent. Corliss còn kể 2 biến cố xảy ra trong cuộc 
đời của Vincent mà chỉ có mình Vincent biết được mà thôi. 
Thêm nữa còn có nhiều nét đặc biệt giống như Victor Vincent, 
chẳng hạn như cách chải đầu. Corliss đã chải kiểu tóc giống như 
Vincent trước đây. Cả hai cùng nói lắp (cà lăm), cùng thích bơi 
lội và tầu bè, cùng thuận tay trái, cùng có chung khuynh hướng 
về tôn giáo. Cũng như Vincent, Corliss có khiếu về máy móc, 
có khả năng về sử dụng và sửa chữa. Mẹ của Corliss cho biết đã 
tự học một mình cách làm sao cho chiếc thuyền máy chạy được. 
Khác hẳn với cha là ông Chotkins, một người không mấy thích 
máy móc và càng không có năng khiếu về máy móc. 

Khi lên 9 tuổi, Corliss ít nói đến tiền kiếp của mình, cho đến 
năm 1962 thì hầu như Corliss không còn nhớ gì nữa. 

Tôi (lan Stevenson) đã gặp Corliss và gia đình cả thảy 3 lần và 
đầu năm 1960 và 1 lần vào năm 1972. Lần gặp cuối cùng tôi thấy 
Corliss không còn nói lắp (cà lăm) như trước nữa, khuynh 
hướng về tôn giáo của anh cũng giảm đi song anh vẫn còn thích 
máy móc. Trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, Corliss đã được 
gửi sang chiến đấu trong đoàn Pháo Binh. Một trái đạn nổ gần 
bên đã làm Corliss bị điếc. Năm 1972 lần cuối cùng gặp lại 
Corliss, tôi thấy anh vẫn mạnh khoẻ và đang làm việc tại một 
nhà máy xay bột gần nhà của anh tại Sitka Alaska' 


k 


48 


-10- 
MA TIN AUNG MYO 


Ma Tin Aung Myo sanh ngày 26 Tháng 12 năm 1955 tại làng 
Nathul miền thượng Miến Điện. Cha Cô là U Aye Maung và mẹ 
cô là Daw Aye Tĩn. Khi còn đang mang thai Ma Tin Aung Myo, 
3 lần Bà mơ thấy một người lính Nhật cởi trần, mặc quần soọc 
đã theo bà và nói rằng ông ta sẽ đến ở với vợ chồng Bà. 


Khoảng 3, 4 tuổi, Myo đã có những hiện tượng nhớ đến tiền 
kiếp của mình. Mỗi lần thấy máy bay bay ngang làng Nathul, 
Myo đều sợ hãi và khóc. Tình trạng này kéo dài nhiều năm. Lúc 
lên 4 tuổi có lần Myo khóc sướt mướt; được hỏi lý do cô trả lời 
là cô khao khát được về nước Nhật. Rồi sau đó Myo kể là Myo 
là người lính Nhật đóng quân ở Nathul trong thời Đệ Nhị Thế 
Chiến khi Quân Đội Nhật Bản chiếm giữ Miến Điện. Myo nói 
rằng cô là hỏa đầu quân và bị bắn chết trong một cuộc oanh tạc 
của máy bay Đồng Minh. Myo cung cấp vài chi tiết khác về tiền 
kiếp mà cô còn nhớ. Trước kia Myo ở phía Bắc nước Nhật, đã 
lập gia đình và có một con. Trước khi nhập ngũ gia đình có một 
cửa hàng nhỏ. 

Trong lúc Quân Đội Nhật rút lui khỏi Miến Điện, Cô bị máy 
bay bắn chết. (Có thể sự việc xảy ra vào năm 1945). Cô đã mô tả 
lối ăn mặc của người lính Nhật và cách thức ẩn tránh khi bị máy 
bay oanh tạc. Riêng cô bị kẹt ngoài bờ đê nên đã bị bắn chết. 
Myo không nhớ tên cũng như quê quán của người lính Nhật. 
Tuy nhiên những gì Myo kể lại rất phù hợp với những biến 
chuyển trong thời gian Quân Đội Nhật chiếm đóng Miền 
Thượng Miến Điện. Mẹ của Myo cho biết có quen thân với một 
người lính Nhật làm hỏa đầu quân khi quân đội Nhật Bản đóng 
tại nơi đây, nhưng không biết anh lính Nhật này chết tại đâu. 


49 


Lối xử sự của Myo rất khác thường, giống như phong cách của 
một người lính Nhật. Myo không thích khí hậu nóng bức tại 
miền thượng Miến Điện và cũng không thích các món ăn nấu 
theo kiểu địa phương, Myo thích ăn đồ ăn có đường, cá sống. 
Myo thường tỏ vẻ mong đợi ngày trở về Nhật Bản và có nhiều 
khi nằm úp mặt khóc vì nhớ nhà. Myo cũng thường tức giận 
mỗi khi có ai nhắc tới người Anh hoặc người Mỹ trước mặt Myo. 

Điều đặc biệt nhất là Myo thích làm con trai. Cô hay mặc quần 
áo đàn ông và thích cắt tóc kiểu con trai. Vì vậy khi đi học Myo 
bị nhà trường bắt buộc phải ăn mặc theo kiểu phụ nữ. Myo đã 
từ chối và năm lên 11 tuổi Myo đã bỏ học. Vì học vấn kém nên 
Myo đã phải làm nghề tầm thường. Năm 1974 khi tôi (lan 
Stevenson) gặp Myo lần đầu tiên thì cô đang bán rong đổ ăn ở 
ga xe lửa. 


Thưở còn nhỏ, Myo thích chơi trò đóng vai người Lính. Myo 
đòi cha lần nào đi Mandalay cũng phải mua cho cô một cây 
súng giả. Ba người chị cũng như người em trai độc nhất của cô 
lại không thích trò này. Myo thích chơi đá banh và khúc côn 
cầu, hai môn thể thao chỉ dành cho con trai. 


Cha mẹ Myo đã có 3 người con gái trước khi sanh Myo. Tuy 
cả hai ông bà đều muốn có một đứa con trai, nhưng điều đó 
không có nghĩa là hoan nghênh tỉnh thần thích làm con trai của 
cô. Người mẹ phản đối con kịch liệt còn người cha thì khoan 
dung hơn. 


Càng lớn, Myo càng có vẻ đàn ông, Myo thích ăn mặc theo 
kiểu con trai và không nghi đến việc lấy chồng. Ngược lại Myo 
nói rằng thích một người vợ. Myo coi mình như một nam nhỉ 
và không thích được đối xử như một phụ nữ. Khi U Win 
Maung, người phụ tá của tôi (lan Stevenson) tại Miến Điện gọi 
Myo bằng "Ma", tiếng lịch sự để chỉ người phụ nữ Miến, thì cô 
yêu cầu được gọi cô là Maung, tiếng thông dụng để chỉ thanh 
niên Miến hoặc không dùng danh từ nào cả. Trong một cuộc 


50 

phỏng vấn, cô đã nói với tôi và U Win Maung rằng cô sẽ rất hài 
lòng nếu chúng tôi chọn bất cứ cách nào để giết cô miễn là bảo 
đảm cho cô khi được sanh trở lại cô sẽ là đàn ông. Gia đình Myo 
cho rằng sự luyến ái của Myo khác thường như vậy vì tiền kiếp 
Myo là đàn ông và cũng xác nhận cái tính khí y hệt thanh niên 
của cô là do tiền kiếp cô là người lính Nhật Bản. 

Tuy rằng chỉ tiết để xác minh người lính Nhật không được đầy 
đủ nhưng tất cả những hành động cũng như tính tình của Myo 
đã phản ảnh rõ ràng Myo đúng là hiện thân của một người Lính 
Nhật Bản. 

Tôi (lan Stevenson) đã gặp lại Myo vào năm 1975 và sau đó 
thì không gặp nữa nhưng U Win Maung, người phụ tá của tôi 
tại Miến Điện đã gặp Myo vào năm 1970, sau này còn gặp lại cô 
2 lần nữa vào năm 1977 và năm 1981. 


kở 


51 


-11- 
MỐI TÌNH TUYỆT VỌNG 


Đây là một trường hợp Tiến Sĩ lan Stevenson đăng trên tờ 
Journal of Nervous and Mental Disease (Tì Báo nói về Bệnh 
Thần Kinh và Tâm Trí) và năm 1983. 


Tại Rio Grand Do Sul, một Tiểu Bang cận nam của Ba Tây, 
một bé gái của một trại chủ giàu có tên là Senor C.J. De Oliveiro 
ra đời. Tên bé gái là Maria nhưng thường gọi là Sinha và thân 
mật hơn là Sinhazinha. 


Khi lớn lên Sinha rất yêu mến đời sống thôn dã nơi quê cha và 
thỉnh thoảng nàng thường đến chơi làng Dom Feliciano cách 12 
dậm. Nơi đây Sinha quen với Ida Lorenz, vợ một giáo viên. 


Rồi thì 2 lần tỉnh yêu đến nhưng lần nào nàng cũng đều bị 
người cha nghiêm khắc bảo thủ ngăn cản và một trong 2 thanh 
niên đã tự tử vì tuyệt vọng. Sinha ngày càng héo hon sầu não. 
Lo lắng người cha đã thu xếp cho nàng đi du ngoạn Pelotes, 
một thị trấn ven biển trong mùa hội nhưng tỉnh trạng của nàng 
cũng không khả quan hơn. 

Với mục đích hủy hoại thân mình nàng đã tự hành xác bằng 
cách dầm thân dưới trời giá lạnh cho đến khi kiệt sức. Nàng bị 
khan tiếng, nhiễm trùng cổ họng, sưng phổi rồi ho lao. Vài 
tháng sau nàng chết. 

Trước khi chết nàng có tâm sự với người bạn thân Ida Lorenz 
rằng bệnh hoạn là tự nàng làm ra. Nàng còn căn dặn 2 điều: 

"Một, tôi sẽ tái sanh làm cơn sái của la uà hai, khi biết nói tôi sẽ 
kể lại mọi điều uề đời sống hiện tại của tôi lúc đó chị sẽ nhận ra”. 


52 


Ida có nói cho chồng biết và hai người cùng chờ xem sự việc 
xảy ra sao. Ngoài ra không một ai trong gia đình biết cả. 


Vài tháng sau khi Sinha chết, Ida sanh được một bộ gái đặt tên 
là Marta. Marta có những nét đặc biệt tương tự như Sinha. Khi 
Marta chưa đầy 1 tuổi, người cha của Sinha đến thăm gia đình 
Ida Lorenz, một gia đình khác ông Valentin cũng đến chơi cùng 
lúc ấy. Ông Valentin có vẻ thương yêu chiều chuộng Marta, 
nhưng ngược lại Marta cứ đeo theo cha của Sinha mặc dầu ông 
này thường không thích trẻ nhỏ. Marta đã vuốt râu ông và nói: 
"Chào Ba". Lúc đó với ông lời chào ấy không có ý nghĩa gì 
nhưng rồi 11 năm sau ông mới công nhận là Sinha tái sanh 
thành Marta. 


Sau đây là lời của ông Ida Lorenz, người cha hiện tại của Marta 
kể lại do Tiến Sĩ lan Stevenson, người điều tra vụ này chuyển 
dịch Người chị tên Lola của Marta đã thấy một chuyện sau: 


"Lúc Marta được 2 tuổi rưỡi, một hôm sau khi giặt xone quần áo ở 
một con suối gần nhà Marta uà Lola trở uềnhà. Marta nói uới chị: 
"Lola cõng em đi" Lola (cũng như tất cả trẻ con hàng xóm của chúng 
tôi) không biết gì uềlời hứa sẽ tái sanh của Sinha nên trả lời: "Em äi 
được đâu cẩn chị công". Marta nói: "Dạo trước lúc em lớn 0à chị nhỏ 
em thường cõng chị đó”. Lola uừa cười uừa uặn lại: "Em lớn lúc nào?" 
Marta trả lời: "Lúc em không ở đây, mà ở xa chỗ nàu, nơi có nhiều 
bò đực, bò sửa, có nhiều câu cam, uà có nhiều con uật như dê, nhưng 
không phải các con đở nàu (nó tmuốn nới các cơn cừu tà nó chưa bao 
siờ thấu ). Cầu nàu mô tả cái nông trại của cha mẹ Sinha. 


Rồi uừa đi uừa chuuện trò Marta uà Lola uề tới nhà. Lola kể cho 
chúng tôi những ú tưởng lạ lùng của Marta 0à tôi nói uới Marta: 
"Này cơn gái nhỏ của Ba, Ba chưa bao giờ ở đấu sao con lại nói con ở 
đấu ?" Marta trả lời: "Đúng uậu, lúc đó con có cha mẹ khác ". 

Một người chị khác của Miarta trêu em: 


Ä 


"Thếem cũng có một người đầu tớ da đen như bâu giờ phải không?" 


53 


(muốn nói đến đứa con gái da đen mồ côi tà chúng tôi đang nuôi). 
Marta trả lời ngay: "Không, lúc đó neười đầu tớ da đen của chúng tôi 
đã lớn uà biết cả nấu ăn, chúng tôi cũng có một em da đen nhỏ, 0à 
một hôm em nhỏ nàu quên không trúc nước uềnên bị cha tôi đánh ". 

Nghe 0ậu tôi liển nói: "Cha chưa bao giờ đánh một em nhỏ da đen 
nào cả con gái bộ nhỏ ạ " Marta nói: "Nhưng đó là người cha kia của 
cơn tnà; bị đánh em nhỏ kêu khóc uà cầu cứu con: Sinhazinha hãu 
cứu tôi! uà con đã xin cha đừng đánh nó nữa 0à thằng nhỏ chạu sau 
đi múc nước uể". 


Tôi hỏi: "Vậu ai là Sinha hau Sinhazinha? ". Marta trả lời: "Chính 
là cơn đấu, cơn cờn có tên là Maria uà một cái tên nữa mà con không 
nhớ". 


Tên đầy đủ của Sinha la Maria Januaria De Oliveiro. 


Để thử xem Marta nói có đúng không, Ida cũng hỏi một câu: 
"Mẹ thường đến nông trại thăm Sinha, vậy Sinha thường làm gì 
để đón tiếp mẹ?" Marta nói nó thường pha sẵn cà phê, vừa đứng 
chờ trước nhà vừa nghe máy hát để trên thềm đá. 


Sau khi phỏng vấn người em gái của Sinha, Tiến Sĩ lan 
Stevenson được biết quả đúng như vậy. Sinha thường làm thế 
để tiếp đón người bạn quý của mình tức người mẹ hiện tại. 


Ida hỏi Marta là Sinha đã nói thế nào khi Ida đến thăm Sinha 
lần cuối cùng trước khi Sinha chết. Marta đã diễn tả: "Nàng thểu 
thào bên tai Ida, chỉ vào cuống họng mình rằng nàng không thể 
nói được vì đau cuống họng". Cảnh này chỉ một mình Ida biết 
mà thôi. 

Liên tiếp mấy năm sau, Marta kê khai 120 bản về đời sống của 
Sinha và về những người mà Sinha quen biết. Người cha hiện 
nay của nàng còn giữ tất cả những tài liệu này. Có nhiều điều 
ông ta, vợ ông ta và ngay cả đến những đứa trẻ khác trong gia 
đình hoàn toàn không biết nhưng sau khi phối kiểm thì thấy 
đều rất trung thực. 


54 


Bấy giờ Marta thường nhắc đến căn nhà của Sinha và mong 
ước được về thăm nhưng mãi đến năm 12 tuổi vào cái tuổi mà 
Marta ít nhắc đến tiền kiếp của mình thì Marta mới được mãn 
nguyện. Vừa đặt chân tới nhà có Marta đã nhận ra cái đồng hồ 
treo tường và nói là của mình. Nàng còn nói đằng sau cái đồng 
hồ có in tên nàng bằng chữ vàng. Người cha ở tiền kiếp nghe 
vậy bèn lấy cái đồng hồ xuống, quả nhiên đằng sau có in đòng 
chữ vàng: "Maria Januaria De Oliveiro". Cái đồng hồ do Sinha 
mua và tự mình lên dây. Đó là đồ vật duy nhất mà Marta nhận 
được tại nông trại. 


Sau chuyến viếng thăm của Marta, một người bà con của 
Sinha nghe nói Sinha tái sanh, đã không báo trước mà tìm đến 
nhà ông bà Lorenz và hỏi Marta như sau: "Nếu quả cô là Sinha, 
xin cho tôi biết quan hệ giữa chúng ta như thế nào?” Không chút 
ngặp ngừng Marta đã trả lời đúng: "Bà là chị họ và cũng là mẹ 
đỡ đầu”. Người đàn bà này hoàn toàn chưa bao giờ biết làng 
Dom Feliciano, nơi mà gia đình và Marta đang sống. 


Một chuyện khác xảy ra khi Marta 19 tuổi và được một nông 
trại mời đến kèm trẻ. Gia đình này theo đạo Cơ Đốc Giáo gốc 
nên không bao giờ Marta đề cập đến luân hồi. Một phụ nữ già 
đa đen cũng làm tại nơi đây thấy Marta đã nói với mọi người: 
"Cô gái này giống hệt như Sinha ". Hóa ra người đàn bà da đen 
chính là người đầy tớ trước đây của nông trại Oliveiro mà lúc 
lên 2 tuổi rưỡi Marta đã có lần nhắc tới. 


Sinha tìm cái chết bằng cách tự hủy hoại thân thể mình với 
bệnh lao phổi và thanh quản - nay hai bệnh nghiệp chướng trên 
đã trở lại với nàng - Marta rất dễ bị cảm lạnh và sưng phổi trong 
khi những đứa con khác của gia đình Lorenz không một ai bị 
bệnh này cả. Tiến Sĩ lan Stevenson đã bình luận: "Bệnh đau về 
hệ thống hô hấp và yết hầu của Marta hiện nay đúng là bệnh 
tình trước đây của Sinha. Tôi tin rằng trong hiện tại Marta hay 
mắc chứng bệnh này là vì có sự liên quan đến tiền kiếp và cái 
chết của Sinha". 


55 


Hậu quả thứ hai là hoàn cảnh trái ngang có thể đưa nàng đến 
ý định tự hủy hoại thân mình. Marta có xác nhận với Tiến Sĩ lan 
Stevenson, mặc dù chưa bao giờ có ý định tự tử cả, xong có thể 
làm việc ấy nếu có sẵn một khẩu súng. 

Trên bình diện xác thực và khích lệ, nàng đã vượt đến sự tốt 
đẹp của bản thân tiền kiếp. Nàng đã được nhiều người đặc biệt 
nhớ đến nàng vì tình thương yêu và lòng nhân ái đã được thể 
hiện trong cuộc sống hiện tại của nàng. Với kinh nghiệm tái 
sanh nàng đã tìm được cách hữu hiệu để làm giảm bớt sự đau 
khổ và ưu sầu của những người chung quanh. 


Tiến Sĩ lan Stevenson đã viết trong báo cáo: 


"Một ngàu nọ một thiếu phụ đến thăm sia đình Lorenz uà ta thán 
oề cái chết của người cha. Thiếu phụ nàu nói: "Ổ các bạn thân mếi, 
người chết rồi không bao giờ trở lại được ". Nghe uậu Marta đã lên 
tiếng: "Xin bà đừng nói thế, tôi cũng đã chết uà bà có thấu không tôi 
đane sống lại đấu ". 

Một bửa khác trơng cơn trưa bão, một người chị của Marta đã lo 
lắng cho người em Emilia mới chết có thể bị ướt dưới mộ sâu. Marta 
đã nói: "Chị dừng nói uậu, Emilia đâu còn ở nghĩa địa, Emilia đã ở 
một nơi an toàn tốt đẹp hơn nơi của chúng ta hiện naụ, linh hồn không 
bao giờ bị ướt cả . 


56 


-12- 
SHAMLINIE PREMA 


Shamlinie Prema sanh ngày 16 Tháng 10 năm 1962 tại Sri 
Lanka Colombo. Cha mẹ của Shamlinie sống ở Gonagela, cách 
Colombo 60 cây số về phía nam và lớn lên tại đó. 


Cha mẹ của Shamlinie nhận thấy ngay từ khi biết nói, 
Shamlinie đã rất sợ nước, thường dẫy dụa khóc thét lên mỗi khi 
có ai muốn đem em nhúng xuống nước. Em cũng sợ cả xe buýt 
và thường khóc lóc mỗi khi cha mẹ đem lên xe buýt hay nhìn 
thấy xe buýt từ đằng xa. Sự việc này làm cho cha mẹ em bối rối, 
ông bà cho rằng những biến cố ở kiếp trước đã ảnh hưởng tới 
đời sống hiện tại của em. 

Đến khi biết nói em đã liên tiếp kể chuyện tiền kiếp của em 
cho cha mẹ cũng như những người thân thuộc. Em cho biết ở 
tiền kiếp em sống tại làng Galtudawa cách xa Gonagela 2 cây 
số. Em nói rằng cha mẹ tiển kiếp của em còn đang sống tại 
Galtudawa và em thường nhắc đến bà mẹ Galtudawa. Em cũng 
nói tới mấy người chị và hai người bạn học cùng trường. Em tả 
căn nhà ở tiền kiếp mà em đã sống, địa thế cũng như đặc điểm 
khác hắn cái nhà mà em đang sống. Em kể nguyên do cái chết 
của em xảy ra như thế nào. Một buổi sáng để điểm tâm trước 
giờ đi học em đi mua bánh mì trên con đường bị ngặp nước. 
Một chiếc xe buýt chạy ngang làm bắn tung nước và em bị hất 
xuống ruộng. Em chỉ còn biết dở tay vẫy gọi "Mẹ" và sau đó em 
cảm thấy như ngủ thiếp đi. 


Ở Galtudawa có một cô gái tên là Hemaseelie Guneratne bị 
chết đuối ngày 8 tháng 5 năm 1961 trong hoàn cảnh tương tự. 


57 


Hemaseelie đã lùi một bước để tránh xe buýt và cô bị rơi xuống 
ruộng lúa ngặp nước. Hemaseeli là một học sinh 11 tuổi. Cha 
mẹ Shamlinie không hề quen biết gia đình Hemaseelie và cũng 
chưa gặp Hemaseelie lần nào cả. Tuy nhiên cha mẹ Shamlinie 
có được nghe chuyện cô học sinh chết đuối, cũng cảm thấy buồn 
nhưng sau đó rồi ông bà cũng quên bằng đi. 


Lần đầu tiên nghe em kể câu chuyện bị chết đuối cha mẹ em 
không nghỉ rằng em có liên quan đến cô bộ Hemaseelie bị chết 
đuối cả. Khi Shamlinie lên 3 tuổi em nhận ra một người anh em 
họ của Hemaseelie khi người này đang đi trên đường phố ở 
Gonagela. Hơn một năm sau, Shamlinie lại nhận ra người chị 
của Hemaseelie cũng tại Gonagela. Đồng thời Shamlinie đòi đi 
Galtudawa để thăm "Mẹ Galtudawa" và em cho rằng người mẹ 
hiện tại không sánh bằng "Mẹ Galtudawa" ở tiền kiếp. 


Cuối cùng cha mẹ của em đã đưa em đến nhà Hemaseelie 
Gueratne ở Galtudawa. Nhiều người tụ tập nơi đây vì họ nghe 
nói có một cô gái tái sanh trở về thăm làng có. Sự hiện diện của 
những người lạ mặt khiến Shamlinie thấy thiếu thoải mái. Tuy 
nhiên Shamlinie cũng nhận ra "bà mẹ của Hemaseelie tên là 
W.L.Podi Nona" trong khi đó gia đình Guneratnes vẫn còn hoài 
nghi. Cuộc viếng thăm rất ích lợi vì đã xác minh được những 
việc mà Shamlinie đã từng tuyên bố. Hầu hết những chuyện 
Shamlinie kể về tiền kiếp đều trùng hợp với đời sống của 
Hemaseelie tại Galtudawa. Thêm vào đó, hai gia đình trong khi 
trao đổi tin tức đều nhận thấy Hemaseelie và Shamlinie đều có 
nhiều điểm giống nhau về cách thức ăn mặc cũng như sở thích 
ăn uống. 

Tôi (lan Stevenson) bắt đầu điều tra vụ này và năm 1966, vài 
tuần lễ sau khi Shamlinie viếng thăm Galtudawa lần đầu tiên. 
Tôi đã phỏng vấn một số người còn nhớ rõ những điều 
Shamlinie đã kể và đã làm, về cả cuộc đời tiền kiếp của 
Hemaseelie. Mấy năm sau tôi có đến thăm cả hai gia đình để có 
thể kiểm chứng và cũng để xem sự tiến triển của Shamlinie ra 


58 


sao. Ngoại trừ một vài điều cách biệt nho nhỏ, còn tất cả những 
tin tức mà tôi thâu lượm được đều rất xác thực và các nguồn tin 
mới này vẫn rất phù hợp với những điều mà họ nói trước kia. 


Sau lần viếng thăm đầu tiên Galtudawa, Shamlinie trở lại 
thêm vài lần nữa thăm gia đình Guneratnes và sau đó các 
chuyến viếng thăm thưa dần ngày càng ít đi và Shamlinie càng 
lớn lên thì những ký ức về tiền kiếp của em mờ dần đi. Đến năm 
7 tuổi thì Shamlinie không còn kể về tiền kiếp của em nữa. Khi 
lên 11 tuổi vào năm 1973, Shamlinie đã hoàn toàn quên hắn ký 
ức về tiền kiếp ngay cả đến những việc trước đây em thường 
nhắc đến. Em cũng không còn sợ nước như hồi 4 tuổi nữa và 
khi em lên 8 tuổi thì em cũng không còn sợ hãi khi trông thấy 
xe buýt tuy nhiên vẫn còn một chút sợ sệt. 


Năm 1973 tôi có trở lại thăm Shamlinie và thấy em đã trở 
thành một cô gái Sinhalese bình thường. 


Trường hợp luân hồi của Shamlinie rất trung thực. Hai gia 
đình ở cách xa nhau 2 cây số và cũng không là thân thuộc mà 
Shamlinie lại hiểu biết đời sống của Hemaseelie với nhiều chỉ 
tiết rõ ràng. 

Theo sự xét đoán của tôi (lan Stevenson) sự liên hệ của hai gia 
đình không có, nên không thể nào giải thích nổi tại sao 
Shamlinie lại có thể hiểu biết tường tận đời sống cũng như cá 
tính khác thường của Hemaseelie. Phải chăng Hemaseelie đã tái 
sanh thành Shamlinie? 


59 


713- 
SULEYMAN ANDARY 


Suleyman sanh ngày 4 Tháng 3 Năm 1954 tại Falougha, 
Lebanon. Gia đình Suleyman thuộc dòng Druses, một tôn giáo 
bắt nguồn từ Islam (Hồi Giáo). Tuy nhiên tôn giáo này đã tách 
ra khỏi khối Hồi Giáo chính thống và những người theo đạo 
Druses cũng coi như không còn lệ thuộc vào khối Hồi Giáo. 
Luân Hồi là một giáo lý căn bản của Đạo Druses. 


Khi còn thơ ấu Suleyman nhớ vài chỉ tiết về tiền kiếp của anh. 
Đôi khi qua các giấc mộng, anh kể là anh đã có con ở tiền kiếp 
và còn nhớ cả tên của chúng nữa. Anh nhớ anh sống tại Gharife 
và là chủ của một hãng ép đầu. 

Không giống đa số các trường hợp luân hồi khi còn nhỏ tuổi 
nhớ kiếp trước nhiều hơn, càng lớn tuổi anh càng nhớ lại nhiều 
về tiền kiếp. Trong lúc ở với bà nội khi anh 11 tuổi, anh cảm 
thấy anh có nhiều ký ức về tiền kiếp. Một hôm bà ngoại anh đến 
nhà mượn một cuốn kinh về đạo Druses. Suleyman đã từ chối 
không cho mượn còn lỗ mãng bắt lỗi bà ngoại không có cuốn 
kinh trong nhà. Bà nội anh bất mãn về thái độ cư xử của anh và 
yêu cầu anh giải thích. Bất ngờ anh nhớ lại ở tiền kiếp anh có 
rất nhiều kinh sách về Đạo Druses và không bao giờ anh cho ai 
đem những cuốn kinh này ra khỏi nhà. Người Druses rất quý 
trọng các cuốn kinh và thường giữ gìn cẩn thận. Hành động của 
Suleyman nếu là một thiếu niên thì quả là vô lễ, nhưng với một 
người đã trưởng thành như Suleyman thì lại là một việc bình 
thường. 


Sau câu chuyện trên, Suleyman đã kể nhiều các chỉ tiết về đời 


ó0 


sống tiền kiếp của anh. Anh nhớanh là một tù trưởng ở Gharife 
và có tên là Abdallah Abu Hamdan. Anh còn kể thêm nhiều chỉ 
tiết cuộc đời của Hamdan. Lúc bấy giờ Suleyman rất sợ bị chế 
nhạo khi nhận là tù trưởng ở tiền kiếp. Anh nghỉ là gia đình và 
bạn bè sẽ cho anh là ngạo mạn và sẽ châm biếm anh. Cho nên 
anh đã dấu kín trong lòng. Hai năm sau anh mới kể lại cho một 
số bạn bè trước cho một số người ít tuổi và về sau cho một số 
người lớn. 


Vài người thân đứng tuổi của gia đình Suleyman đề nghị đem 
Suleyman đi Gharife để phối kiểm các tin tức nói về tiền kiếp 
của Syleyman. Gharife cách xa Falougha chừng 30 cây số, thuộc 
một vùng khác phạm vi Lebanon. Muốn đi Falougha đến 
Gharife phải có lý do xác đáng. Gia đình của Suleyman không 
quen ai ở Gharife cả và cũng không có một liên hệ nào với 
Gharife cả. Có một người trong gia đình Suleyman làm việc tại 
Gharife trong một thời gian ngắn nhưng cũng không biết những 
lời kể của Suleyman đúng hay sai. Sau đó chính người này đến 
Gharife điều tra đã xác nhận những điều Suleyman kể lại đều 
rất đúng. Cùng lúc ấy có vài người khác công nhận tính cách 
trung thực của các sự việc trên. 

Giống như trường hợp của Á Đông, câu chuyện của Suleyman 
được nhiều người biết đến. Một người anh em họ của Suleyman 
đã gặp vài người Gharife ở Saudi Arabia và được biết những lời 
kể của Suleyman rất xác thực. Người tên là Abdallah Abu 
Hamdan mà Suleyman nhận là tiền kiếp của mình là chủ nhân 
một hãng đầu ép và làm tù trưởng nhiều năm trước khi chết vì 
bệnh tim năm 1942 lúc 65 tuổi. Những người Gharife đã mời 
Suleyman đến thăm Gharife. Lúc đầu anh từ chối nhưng đến 
năm 1967 anh đã đi Gharife 2 lần, vào mùa hạ và mùa thu. Khi 
tới Gharife anh cảm thấy thẹn thùng và bỡ ngỡ. Người vợ góa 
của Abdallah Abu Hamdan và 2 người con còn sống tại Gharife 
nhưng anh không nhận ra họ và cũng không nhận được những 
người thân quyến. Anh nhận được 3 người khác và vài nơi tại 


ó1 


Gharife. Có lẽ điều quan trọng nhất là anh đã chỉ một con 
đường có từ năm 1967 không còn sử dụng, con đường trước kia 
dẫn đến nhà Abdallah Abu Hamdan. Tuy nhiên tầm quan trọng 
của trường hợp Suleyman không nằm trong sự xác nhận của 
anh mà là những cá tính riêng biệt của anh phát sanh từ tiền 
kiếp. Trước khi Gharife, cũng như trong cuộc viếng thăm lần 
đầu, Suleyman đã 17 lần nói về tiền kiếp của anh. Những lời 
anh kể gồm có tên các con anh và các chỉ tiết khác về đời sống 
của anh. Những lời phát biểu của anh đều đúng ngoại trừ hai 
trường hợp: 1) Salim là em chứ không phải con anh, 2) Salim 
không bị mù mà Naseeb con anh mới bị mù. 


Tôi (lan Stevenson) bắt đầu điều tra vụ này vào tháng 3 năm 
1968 và tiếp tục cho đến năm 1972. Tôi đã phỏng vấn nhiều 
người tại Falougha và Gharife. Sau này Suleyman di cư sang 
Saudi Arabia và từ năm 1972 tôi không còn gặp Suleyman nữa. 
Khi Suleyman còn nhỏ tuổi anh đã tỏ ra phong thái một người 
lớn. Anh thích giao du với người lớn hơn là người đồng lứa tuổi 
và ngay cả giữa đám người lớn anh cũng chọn chỗ ngồi dành 
riêng cho những vị có đặc quyền. Anh không thích bị ai la rầy 
và khi ấy anh thường nói: "Đừng mắng tôi, tôi là người lớn mà". 
Suleyman thường sợ bị người khác chế nhạo nếu họ biết anh 
nhận là ông tù trưởng ở tiền kiếp. Gia đình và bạn bè thường 
chế anh là "Ông Tù Trưởng". Điều này cũng không làm anh 
buồn mấy vì một số người trong gia đình đã tin anh và thân yêu 
gọi anh bằng cái tên này. Di nhiên họ chỉ tin anh sau khi anh đã 
xác thực được những điều anh kể về tiền kiếp của Abdallah Abu 
Haamdan. Trong gia đình Suleyman cũng tỏ ra là người mộ đạo 
hơn những người khác giống hệt như Abdallah Abu Hamdan. 
Trước khi chết, Hamdan đã trở thành tộc trưởng, một chức vị 
cao cấp mà nhiều người mơ ước. 


Tôi thấy Suleyman không muốn đến thăm Gharife nên anh đã 
từ chối lần đầu. Gia đình của Suleyman hiểu rõ hơn cho rằng 
anh không thích đi Gharife vì anh không muốn nhìn lại những 


62 


thảm kịch trong đời sống của Hamdan. Các con của Hamdan 
không mấy nên người, có nhiều thói hư tật xấu, một người thì 
đi dân sang Hoa Kỳ, một người thì ăn ở với Hamdan không 
hiếu thuận. Trong những ngày cuối cùng Hamdan gặp khó 
khăn. Vì muốn giúp đỡ một người bạn Hamdan đã ngụy tạo 
một tài liệu khiến chính phủ khám phá ra được và Hamdan bị 
cất chức. Cuối cùng Hamdan đã đầu tư vào việc ép dầu nhưng 
tỉnh trạng tài chánh eo hẹp nên việc buôn bán không kết quả. 
Việc đầu tư thất bại làm Hamdan buồn phiền, nhuốm bệnh rồi 
qua đời. Hamdan chết năm 1942, 12 năm trước khi Suleyman 
sanh ra đời. Được hỏi về thời gian 12 năm chưa luân hồi thì 
Suleyman ở đâu, Suleyman trả lời không nhớ gì cả. 


Với ký ức của Suleyman về tiển kiếp là Abdallah Abu 
Hamdan, tôi (lan Stevenson) không nghĩ rằng những tin tức do 
Suleyman thâu lượm được bằng cách thông thường vì hai làng 
cách xa nhau đến 30 cây số và hai gia đình cũng không có liên 
lạc gì với nhau cả. 


63 


-14- 
TIỀN THÂN BONGKUCH PROMSIN 


Bongkuch Promsin sanh ngày 12 Tháng 2 Năm 1962 tại làng 
Don Kha, Tỉnh Nakhon Sawan, Thái Lan. Ông Pamorn 
Promsin, cha Bongkuch là Hiệu Trưởng một trường Trung Học 
gần Don Kha. Tuy ông có kiến thức khá nhưng lương hàng 
tháng lại ít ỏi nên cuộc sống của gia đình rất đạm bạc. 


Ngay khi biết nói rành rẽ, Bongkuch đã hay kể chuyện về tiền 
kiếp của mình. Bongkuch tả cho gia đình nghe nhiều chỉ tiết về 
đời sống trước như em ở làng Hua Tanon cách Don Kha chừng 
9 cây số, em có tên là Chamrat và còn nhớ tên cha mẹ của 
Chamrat. Em cũng kể ra các vật dụng mà em có như là con dao, 
chiếc xe đạp, và gia đình ở tiền kiếp có nuôi 2 con bà.(Gia đình 
hiện tại của em không nuôi bà). Em cho biết một chi tiết đặc biệt 
là đã bị hai tên sát nhân giết chết ở Hua Tanon. Họ đã đâm em 
nhiều nhát để lấy chiếc đồng hồ đeo tay và sợi giây chuyền của 
em. Sau đó họ đã vất thây em xuống ruộng. (Khi kể chuyện này 
Bongkuch chừng 2 tuổi). Bongkuch cho biết sau khi chết em ở 
trên một ngọn cây gần nơi bị giết một thời gian là bảy năm. Một 
hôm trời mưa em trông thấy người cha hiện tại (Pamorn 
Promsin) đi ngang, em đã theo ông về nhà bằng xe buýt. Cha 
của Bongkuch xác nhận là trước khi vợ ông mang thai 
Bongkuch, ông có đi Hua Tanon để dự một phiên họp và hôm 
đó trời mưa. 


Mẹ của Bongkuch cho biết có lần Bà đi tìm măng ở khu vực 
xảy ra án mạng trước khi mang thai Bongkuch nhưng không 
nhớ rõ thời gian nào. Bà nói rằng Bà không đến nơi gia đình 
Chamrat cư ngụ. Ông Pamorn Promsin vì nghề nghiệp có quen 


64 


biết vài thầy giáo ở Hua Tanon nhưng không có bà con hoặc bạn 
bè ở đấy. Cả hai vợ chồng đều xác nhận với tôi (lan Stevenson) 
là không biết gì về vụ Chamrat, một thiếu niên bị giết cả. Những 
tin tức giết người của một làng như Hua Tanon có được loan 
truyền đến các vùng lân cận như Don Kha nhưng những vụ án 
mạng thời ấy thường hay xảy ra nên người ta không mấy quan 
tâm đến và hầu như đã quên vụ án xảy ra. Hơn nữa vụ án xảy 
ra nay đã trên 10 năm thì tôi cho rằng dù cha mẹ Bongkuch có 
nghe kể vụ Chamrat bị giết cũng ít chú ý và gần như là quên 
ngay. 

Chuyện Bongkuch kể về tiền kiếp của mình đã đến tai gia đình 
Charrat và một vài người đã tới Don Kha thăm Bongkuch.(Lúc 
này Bongkuch chừng 2 tuổi rưỡi). Sau đó Bongkuch có theo gia 
đình đến Hua Tanon. Những chuyến viếng thăm này chỉ có 
mục đích là để kiểm chứng những điều Bongkuch nói về tiền 
kiếp. Chuyện về tiền kiếp của Bongkuch là có thực. Hai người 
dính líu trong vô giết Chamrat, một người đã tấu thoát được, 
còn một người tuy bị bắt nhưng được tha vì thiếu chứng cớ. Tôi 
(lan Stevenson) có thẩm vấn vài người cảnh sát hiện còn nhớ rõ 
vụ án, họ đã xác nhận những lời Bongkuch cho biết về vụ giết 
người rất là trung thực kể cả tên những người bị tình nghi. 


Các báo cáo về trường hợp này đã được đăng trên báo chí Thái 
Lan vào tháng 3 năm 1965 và một thông tin viên đã gọi cho tôi. 
Bác Sĩ Sophon Nakphairaj (Giám Đốc Bệnh Viện của Chánh Phò 
Tỉnh Nakhon Sawan) đã điều tra vụ này năm 1965. Còn tôi điều 
tra vụ này năm 1966. Tôi đã phỏng vấn cả hai gia đình tại Don 
Kha và Hua Tanon. Tôi vẫn tiếp tục điều tra vào những năm 
sau đó, và lần chót tôi gặp cha mẹ Bongkuch vào năm 1980. 
Tính tỉnh khác thường của Bongkuch đã khiến cho gia đình em 
và sau ngay cả tôi cũng đều phải quan tâm đến em. Trong thời 
gian nói nhiều đến tiền kiếp gia đình thường thấy em có nhiều 
tật xấu, chăng hạn như cách thức rửa tay và đôi khi em nói 
những tiếng mà gia đình không hiểu. Sở thích về ăn uống của 


65 


Bongkuch không giống như những người trong gia đình vì gia 
đình Chamrat là một gia đình Lào. (Người Thái cho rằng những 
món ăn của người Lào không tỉnh khiết bằng những món ăn 
của Thái và tiếng nói lạ lùng chính là tiếng Lào). Gia đình 
Bongkuch không có ai biết nói tiếng Lào ngay cả những người 
dân làng Don Kha. Bongkuch thích các món ăn Lào, chẳng hạn 
như món ăn cơm nếp mà người Lào ưa chuộng. Bongkuch thù 
ghét các người giết Chamrat và em hăm dọa là sẽ trả thù khi có 
địp. Thỉnh thoảng em lấy một cây gậy nhỏ và đánh vào một cái 
trụ mà em tưởng tượng là kẻ thù đã giết Chamrat; em vừa đánh 
vừa gọi tên những kẻ sát nhân. Có lúc em nghĩ rằng em là một 
người lớn bị tù túng trong một thân hình đứa nhỏ cho nên em 
có cử chỉ của một người lớn. Em đánh răng (Trẻ con Thái Lan 
thường không đánh răng). Đặc biệt có lần em đã tới tiệm hớt tóc 
để xin cạo râu. Em không để ý đến những bộ gái cùng lứa tuổi 
mà chú ý đến các thiếu nữ. Một hôm có một thiếu nữ đến thăm 
gia đình em và dự định ở chơi ít bửa, nhưng vì thái độ mơn trớn 
ve vãn của em khiến thiếu nữ bực mình phải ra về sớm. Ngoài 
tính hơi phóng đãng, đôi khi anh lại muốn xuất gia đầu Phật. 
Hai bản chất trái ngược này của Bongkuch rất phù hợp với tính 
tình của Chamrat. Trước khi chết, Chamrat có gắn bó với một 
người bạn gái, Chamrat cũng đặc biệt lưu ý đến tôn giáo và anh 
muốn trở thành một thây tu. (Điều này không có gì là bất 
thường vì ở Thái Lan, rất nhiều thanh niên vào Chùa tu một 
thời gian và sau đó trở về đời sống cư sĩ và lập gia đình). 


Khi Bongkuch càng lớn lên thì trí nhớ về tiền kiếp càng mờ 
dần. Trong làng, các trẻ khác vẫn thường chế nhạo em là "đứa 
trẻ có hai đời sống”, điều này làm em muốn quên ký ức. Đến 
năm 10 tuổi thì em không còn kể chuyện với ai về tiền kiếp của 
mình nữa Ký ức mờ nhạt dần với thời gian, em đã trở lại hoàn 
toàn bình thường. 


Năm 1980, vào lần cuối cùng tôi (lan Stevenson) gặp lại em, 
lúc này em đã 18 tuổi đang theo theo học ở một trường Tỉnh 


ó6 


Nakhon Sawan. Một điều mà em không bỏ được là tính thích 
ăn cơm nếp như những người Lào. 


kở 


67 


-15- 
TIỀN THÂN CỦA GILLIAN VÀ JENNIFER POLLOCK 


Gillian và Jennifer Pollock, hai chị em sanh đôi, sanh ngày 4 
tháng 10 năm 1958 tại Hexam Northumberland, Anh Quốc. 
Trong khoảng thời gian từ hai tuổi đến bốn tuổi, 2 em thường 
nhắc đến cuộc đời của 2 người chị có tên là Joanna và Jacqueline. 
Ngày 5 Tháng 5 Năm 1957, một người điên lái xe hơi đã đâm 
lên vỉa hỗ tông vào Joanna và Jacqueline đang đi bộ làm hai em 
chết ngay tại chổ. Lúc xảy ra tai nạn, Joanna được 11 tuổi và 
Jacqueline 6 tuổi. 


Thảm kịch làm cho ông bà Pollock đau đớn. Tuy nhiên Ông 
John Pollock vùng tin ở luân hồi nhưng vợ ông thì không. Vào 
đầu năm 1958 khi bà mang thai ông quả quyết rằng Joanna và 
Jacqueline đã đầu thai song sanh để trở lại với gia đình. Bất 
chấp hồ sơ y khoa đã ghi nhận Bà Florence Pollock chỉ sanh một 
người con, ông John Polloch vẫn tin là vợ ông sẽ sanh đôi. 


Đúng như sự dự đoán của ông, vợ ông đã sanh đôi. Ông bà 
Pollock nhận thấy em Jennifer có hai bớt cùng một cỡ và cùng 
một vị trí như 2 vết bớt trên người Jacqueline, một vết trên trán 
gần sống mủi Jacqueline. Jacqueline có vết thẹo này là vì bị té, 
còn vết kia là một mụn ruồi mầu nâu ở phía trái thắt lưng của 
Jennifer giống y như Jacqueline. 


Trong thời gian từ 2 đến 4 tuổi, hai chị em song sanh thường 
nói đến đời sống của 2 người chị đã chết. Hai em nhận ra vài 
món đồ chơi mà chị của chúng đã chơi trước kia và tỏ ra rất 
quen thuộc như đã từng có. Ông Bà Pollock xác nhận là ông bà 
cũng không bao giờ đề cập đến 2 đứa con đã chết với đôi trẻ 


68 


song sanh và chúng cũng chưa bao giờ nhìn thấy các đồ chơi 
trước khi chúng nhắc đến hai người chị. 


Jennifer thường ỷ lại vào chị là Gillian cũng như trước đây 
Jacqueline thường nương tựa vào Joanna. Khi hai em bắt đầu 
học viết thì Gillian, ngay từ buổi ban đầu đã biết cầm bút một 
cách rành rẽ giữa các ngón tay, còn ngược lại Jennifer thì cầm 
cây viết bằng cả nắm tay. Joanna lúc chết đã 11 tuổi nên đã biết 
viết còn Jacqueline chỉ mới 6 tuổi còn đang tập viết nên cầm cây 
viết bằng cả nắm tay. 


Tôi (lan Stevenson) bắt đầu điều tra vụ này năm 1964 và 
thường xuyên liên lạc với gia đình Pollock cho đến năm 1985. 
Lòng nhiệt thành tin vào luân hồi của ông Pollock có thể làm 
cho trường hợp bị suy giảm và một số người không tin rằng hai 
ông bà hay những người khác trong gia đình đã không nói trước 
mặt 2 em về cái chết của 2 người chị. Để trả lời việc nói rằng 
quan niệm quá tin tưởng về luân hồi của ông có thể làm thiệt 
hại cũng như sai lạc hẳn ý nghĩa của trường hợp, ông đã khôn 
khéo trả lời việc đó cũng có nhưng chỉ một phần nào thôi. Việc 
không dấu diếm về luân hồi khiến ông ghi nhớ các nhận xét và 
các tính tình của 2 đứa con song sanh giống như 2 đúa chị đã 
chết nhưng hầu hết các bậc cha mẹ người Âu Châu thường 
không tin mà còn nhạo báng. 


Năm 1978 tôi (lan Stevenson) đã thử máu 2 chị em song sanh 
để xem chúng sanh ra từ một trứng hay hai trứng. Cuộc thử 
máu này cho thấy hai chị em do một trứng sanh ra, có nghĩa là 
cùng một chủng tử. Có những người cho rằng những vết bớt 
trên người Jennifer là do di truyền nhưng nếu như vậy thì 
Gillian cũng phải có các vết bớt đó; đằng này Gillian không có 
vết nào cả. Những vết bớt trên Jennifer lại trùng hợp với những 
vết bớt trên người Jacqueline cả về kích thước lẫn vị trí. (Phải 
chăng Jennifer chính là hiện thân của Jacqueline nên đã có 
những vết này). 


69 


Gillian và Jennifer đã lớn lên bình thường như mọi người và 
hầu như đã quên hắn những chuyện khi còn thơ ấu thường hay 
kể ký ức về tiền kiếp. Lần tôi gặp hai cô vào năm 1985, hai cô 
không còn nhắc gì đến tiền kiếp của mình nữa tuy nhiên hai cô 
cũng không từ chối các bằng chứng trước đây mà ông bà Pollock 
đã nhận thấy khi hai cô còn thơ ấu. 


ko 


⁄0 


-16- 
SAMUEL HELANDER 


Samuel Helander sanh ngày 15 tháng 4 năm 1976 tại Helsinki, 
Phần Lan, Âu Châu. Từ một đến hai tuổi em thường nói đến 
đời sống của người cậu (em trai mẹ) có tên là Pertti Haikio. Về 
sau càng lớn Samuel càng giống tính tình của cậu Pertti. 


Tôi điều tra vụ này vào năm 1978 và năm 1981. Những người 
cung cấp tin tức cho tôi gồm có mẹ Samuel, bà ngoại Samuel, 
người này cũng là mẹ của Pertti. 


Pertti Haikio sanh ngày 8 tháng 6 năm 1957 tại Helsinki, Phần 
Lan, chết vì bệnh tiểu đường ngày 10 tháng 6 năm 1975 khi vừa 
18 tuổi. Vài tháng trước khi chết, Pertti mắc bệnh tiểu đường 
trầm trọng - đã uống thật nhiều nước mà gia đình không ai để 
ý đến việc này - Pertti đã bị bất tỉnh và chết. 

Mẹ Pertti, Bà Anneli Lagerqvist (đã tái giá sau khi ly dị với cha 
Pertti) và người con gái là Marja Helander mẹ của Samuel) rất 
buồn thảm sau cái chết của Pertti. Lúc có mang Samuel được 10 
tuần, Marja có ý định muốn phá thai. Trong một giấc mộng, 
Marja nằm mơ thấy Pertti căn đặn "đừng phá thai, hãy giữ đứa 
nhỏ". 


Khi Samuel được 1 tuổi rưỡi, được hỏi đến tên thì Samuel trả 
lời "Pelti". (Ở thời điểm này và sau một thời gian nữa Samuel 
không nói rõ được vần r trong chữ Pertti). Gia đình rất lấy làm 
lạ vì đã nhiều lần căn dặn tên là Samuel nhưng em cứ nhất định 
là Pelti (sau này thì Pertti). Năm lên 6 tuổi Samuel vẫn cho mình 
là Pelti. Tuy nhiên em không từ chối lại gần mẹ mỗi lần bà gọi 
em là Samuel. Samuel đã nhớ một vài điều liên quan đến tiền 


Z1 


kiếp chẳng hạn nhận ra vài người trong ảnh hay vài món đồ 
quen thuộc của Pertti. Những tấm hình chụp Pertti khi chưa tới 
10 tuổi thường làm Samuel chú ý. Nhìn vào một bức hình Pertti 
lên ba, Samuel nói rằng lúc chụp tấm hình này Pertti bị chó cắn 
vào bắp chân trong khi Samuel chưa bao giờ bị chó cắn và nghe 
ai nói đến việc Pertti bị chó cắn. Bức hình cũng không có dấu 
vết gì cho biết Pertti bị chó cắn. Nhìn một bức hình Pertti mang 
nạng, Samuel nói đó là hình Samuel, em đã phải nằm nhà 
thương để băng bột đôi chân. Khi tôi (lan Stevenson) đến 
Helsinki để tìm hiểu, tôi có được xem tấm hình này. Tấm hình 
chụp Pertti mang nạng và người ta có thể đoán là Pertti bị 
thương đôi chân nhưng bực hình không có dấu vết gì cho biết 
đôi chân Pertti đã bị băng bột trước khi chụp hình. Vào khoảng 
4 tuổi Pertti đã bị tai nạn gẫy 2 chân. Và lúc nói ra điều này thì 
Samuel cũng khoảng gần 4 tuổi. Mỗi dịp thấy hình của Pertti, 
Samuel đều nhận là hình của em. Nhìn tấm hình cha Pertti, 
Samuel nói "Đây là hình cha tôi". Bà Marja vẫn dấu tấm hình 
này vì sợ người chồng sau ghen tuông nên quả quyết là Samuel 
chưa bao giờ nhìn thấy tấm hình đó cả. Samuel cũng nhận được 
nhiều món đồ của Pertti: một cây đàn lục huyền cầm, một cái 
áo lạnh bằng nhung sọc và một chiếc đồng hồ có vứt trong một 
ngăn tủ, toàn đồ linh tỉnh bỏ đi. Khi thấy chiếc đồng hồ, Samuel 
vội chụp ngay, nói là của em và xin được giữ lại mặc dầu chiếc 
đồng hồ đã mất cả quai. Khi ngủ có lúc em để dưới gối, có lúc 
cất trong ngăn kéo giường. 

Hỏi về cái chết của Pertti thì Samuel nói rằng Pertti đã được 
quàn tại một nơi có nhiều quan tài, có vài chiếc được mở nắp. 
(Samuel chưa bao giờ được dẫn tới một nhà quàn nào cả). Xác 
của Pertti sau khi chết được mang tới một nhà quàn. Samuel còn 
cho biết mẹ Pertti (Bà Ngoại Samuel) đã khóc thảm thiết như 
thế nào. Khi được đưa tới nghĩa trang, Samuel đã chỉ vào ngôi 
mộ Pertti mà nói rằng "Đây là mộ tôi". 


Bà ngoại cũng như mẹ Samuel đều nhận thấy Samuel có cá 


⁄2 


tính giống Pertti. Khi Pertti còn nhỏ có lần bị uống nước trong 
bồn tắm nên đã sợ nước, sau đó khoảng 15, 16 tuổi Pertti lại bị 
ngã từ một cầu tầu xuống biển, suýt chết dưới nước sau tai nạn 
này, Pertti càng bị nước ám ảnh. Vì vậy Pertti không bao giờ bơi 
lội cả. Samuel cũng vậy, em rất sợ nước, tắm với Samuel là "một 
cực hình" - nên em luôn luôn phản đối mỗi lần phải tắm. Khi 
bắt đầu biết nói, Samuel gọi Bà Anneli Lingerqvist là "Mẹ" (Bà 
ngoại Samuel và là mẹ Pertti) còn mẹ ruột của em là Marja 
Helander thì em lại gọi bằng tên và nói "Bà không phải mẹ tôi 
đâu". Samuel thường tỏ ra âu yếm và quyến luyến Anneli (Bà 
Ngoại) và thường đòi bú sửa của Bà. Mãi đến khi lên 5, Samuel 
mới thôi không gọi Bà Anneli là "Mẹ" nữa. 


Khi Pertti còn sống, cứ vào chiều ngày lễ Giáng Sinh, khi mọi 
người thân đã quây quần đầy đủ, Pertti có thói quen đi hôn 
từng người một. Trong gia đình chỉ có mình Pertti làm vậy. Vào 
Giáng Sinh năm 1978 khi được 2 tuổi rưỡi Samuel đi vòng 
quanh phòng và hôn từng người một y như Pertti đã làm ngày 
trước. Samuel cũng có hai bộ điệu giống như Pertti, khi đứng 
thì chân trước chân sau và tay thì chống nạnh, khi đi thì hai tay 
chắp đẳng sau lưng. Trong gia đình không một ai có cử chỉ như 
trên cả. 


Qua sự thực và những bằng chứng hiển nhiên đã được phối 
kiểm về trường hợp luân hồi này, Pertti chết năm 18 tuổi vào 
ngày 10 tháng 6 năm 1975 đã tái sanh ngày 15 tháng 4 năm 19⁄6 
làm con của chị ruột là Marja Helander và mang tên hiện nay la 
Samuel Helander. 


⁄3 


-17- 
ROBERTA MORGAN 


Tôi được biết trường hợp luân hồi này vào tháng 2 năm 1971 
khi Bà Shirley Morgan, mẹ của Roberta ở Minnesota điện thoại 
đến Đại Học Đường Virginia nói là từ mấy năm nay Roberta, 
con Bà cứ quả quyết là có "cha mẹ” khác. Em muốn đến thăm 
nhưng gần như tuyệt vọng. Em nói em đã hứa về thăm cha mẹ 
khác này và em muốn giữ đúng lời hứa. 

Roberta sanh ngày 28 tháng 8 năm 1961 và đến tháng 2 năm 
1971 em được 9 tuổi rưỡi. Em bắt đầu nói về tiền kiếp từ khi em 
khoảng 2 tuổi đến 2 tuổi rưỡi (nhưng đến năm 1971, em đã thôi 
nhắc tới, tôi sẽ nói rõ lý do sau). Bà Morgan cho biết trong 
khoảng thời gian này em nói nhiều đến tiền kiếp nhưng lúc này 
Bà chưa hiểu về luân hồi nên cho rằng Roberta nói vớ vẩn mà 
thôi. Về sau nhờ đọc sách và suy luận Bà mới thấy là Roberta 
quả đã nhớ được tiền kiếp của mình và sự việc Bà cấm đoán 
không cho Roberta nói về tiền kiếp là sai. 

Đến năm 1971, sau khi có ít khỏi niệm về luân hồi, Bà cảm 
thấy có trách nhiệm là phải tìm ra gia đình tiền kiếp của 
Roberta. Sau khi được điện thoại của Bà, tôi có liên lạc với Bà và 
yêu cầu Bà viết ra tất cả những gì mà Roberta nhớ được về tiền 
kiếp của em. Bà Morgan đã làm theo những lời tôi dặn và đã trả 
lời những câu hỏi của tôi trong những thư kế tiếp. 

Tháng 7 năm 1972 tôi đến Minnesota thăm Roberta và Bà 
Shirley Morgan - (tôi không gặp cha Roberta) - Roberta đã tỏ ra 
thân thiện với tôi nhưng vào lúc này em đã quên hẳn tiền kiếp 
của mình. Qua các cuộc đàm thoại và các tin tức Bà Morgan 


⁄4 
cung cấp cho tôi được biết câu chuyện như sau. 


Trong thời kỳ em hay nhắc đến tiền kiếp thì em cư xử giống 
như một người con nuôi. Em nhớ rõ căn nhà của gia đình em. 
Nhà em trên một ngọn đổi không có nhà nào kế bên và phải đi 
qua một con đường đất dài mới tới. Gia đình em có một trang 
trại nuôi ngựa và chó. Có lần lúc 4 tuổi em được đưa tới chuồng 
ngựa, em đã đi thắng lại những con ngựa và cho chúng ăn. Có 
người hỏi em: "Em có sợ ngựa không?” Em đã trả là ¡: "Không 
em đã cưỡi ngựa nhiều lần ". Roberta cũng nói đến chiếc xe hơi 
của người cha. Em không nhớ rõ là xe chở khách hay xe chở 
hàng nhưng xe này thỉnh thoảng người cha của em vẫn chạy. 
Roberta nói rằng: "Cha và mẹ khác cũng sống ở thành phố này 
" (Thành phố này khác thành phố mà tôi đến thăm họ). Có một 
lần cùng ngồi xe với mẹ, Roberta đã chỉ một con đường nói là 
em ở đó. Em cho biết con đường đất cũng dẫn đến xa lộ. Em 
muốn xuống xe đến thăm ngôi nhà xưa nhưng Bà Morgan ngăn 
cản vì lúc đó Bà chưa hiểu gì về luân hồi nên đâu có để ý đến 
lời nói của một đứa trẻ. Roberta đã cần nhằn mẹ nhiều ngày vì 
Bà không dẫn em đến thăm cha mẹ ở tiền kiếp nhân dịp tốt này. 


Roberta đòi mẹ mua những đồ chơi giống như đồ chơi mà em 
thường có, khi nghe mẹ nói không biết đó là những đồ chơi nào 
thì Roberta bảo rằng là Bà kém thông minh. Và một lần khác em 
đã gắt gỏng vì Bà không nhớ đến tiền kiếp của em, theo em Bà 
Morgan phải biết đến tiền kiếp của em. 

Quả là Roberta đã nhớ rất rõ tiền kiếp. Về người mẹ ở tiền kiếp 
Roberta nói với Bà Morgan: "Mẹ (hiện tại) cư xử giống hệt như 
người mẹ trước của con nhưng Bà ấy nhìn không giống mẹ". 
Roberta khen người mẹ trước nội trợ giỏi nhất là về nấu ăn. Khi 
Bà Shirley Morgan nấu vài món ăn mới cho bửa cơm chiều thì 
đôi khi Roberta lại nói là em đã ăn nhiều lần món ăn này. Một 
hôm Bà Morgan nấu món bắp nhồi sẽ để dành cho gia đình một 
ngạc nhiên. Khi Bà đặt món ăn lên bàn Roberta đã không ngạc 
nhiên chút nào còn nói: "Con đã ăn nhiều lần món này, mẹ 


5 


không nhớ là mẹ trước của con thường nấu món này sao". Em 
đã dùng một tên khác để gọi món ăn này nhưng Bà Morgan 
không còn nhớ. Bà Morgan hỏi Roberta cách nấu món ăn này 
của người mẹ trước, Roberta đã kiên nhẫn tả lại. Roberta cũng 
cho rằng mẹ hiện tại ngu xuẩn không biết chùi các cửa kiếng 
như người mẹ trước. Ngoài ra Roberta thường xen vào câu 
chuyện của cha mẹ và phát biểu nhiều ý kiến mà theo mẹ em 
em không thể nào biết như vậy. Roberta cho vài manh mối về 
thời đại em sống ở kiếp trước chăng hạn như em không thích 
mặc quần áo kiểu cọ, gia đình có xe hơi, đa số các chủ trại đều 
có xe hơi. Roberta còn nhấn mạnh cha mẹ trước của em còn sống 
và cố gắng tìm thế nào cũng thấy. 


Roberta có khuynh hướng mặc quần áo con trai. Em không 
muốn làm con gái. Em thích các đồ chơi dành cho con trai. Khi 
Bà Morgan hỏi thăng rằng em chết như thế nào thì em trả lời 
"Con không chết, con chỉ xa cha mẹ một thời gian, con đã nói 
với họ là con sẽ trở về". Không bao giờ em nói là em yêu mến 
cha mẹ trước của em hơn nên Bà Morgan nghỉ rằng Bà là người 
được Roberta thương mến nhiều hơn. Vì em không nhớ tên cha 
mẹ nên Bà Morgan không thể nào kiếm ra được gia đình tiền 
kiếp của em. 

Bà Shirley Morgan cùng chồng là người Cơ Đốc Giáo - Bà là 
thành viên của Hội Cơ Đốc nên không bao giờ được nghe về 
luân hồi cả. Vì không hiểu luân hồi nên thời gian Roberta nói 
về tiền kiếp Bà chẳng những đã không khuyến khích mà còn 
bực mình nữa. Lại nữa Roberta đã so sánh Bà với người mẹ ở 
tiền kiếp nên Bà không thích Roberta nói về tiền kiếp. Vì vậy 
cho nên mỗi lần nói đến tiển kiếp là Bà tức giận và đánh 
Roberta. Sợ bị trừng phạt nên Roberta đã phải ngừng không 
dám nói về tiền kiếp nữa. Dù vậy, đến năm 4 tuổi hỏi em, em 
cũng vẫn nói là em đã có nhiều lần cưỡi ngựa. 

Sau này Bà Shirley Morgan cảm thấy hối hận và bị ám ảnh bởi 
những lời ghi nhận của Roberta và Bà đã đổi ý muốn đi tìm lại 


⁄6 


cha mẹ ở tiền kiếp cho Roberta. Bà đã rất ân hận vì đã đánh đập 
Roberta, cấm đoán em nói về tiền kiếp khiến em không dám nói 
về tiền kiếp nữa và cũng vì vậy việc tìm kiếm không thể thực 
hiện được. Nếu trong thời gian Roberta nói về tiền kiếp, Bà 
không đánh đập em, khuyến khích em, rất có thể em nhớ lại tên 
cha mẹ em ở tiền kiếp. Rất tiếc là khi Bà Shirley Morgan thay 
đổi thái độ thì Roberta đã 9 tuổi ruỡi rồi nên không còn nhớ gì 
về tiền kiếp cả. 

Sau khi thăm gia đình Roberta vào mùa hè năm 1972, tôi 
không còn liên lạc với gia đình này nên không còn biết gì hơn 
về trường hợp này nữa. 


⁄Z 


-18- 
TIỀN THÂN CỦA SUSAN EASLAND 


Lần đầu tiên tôi biết trường hợp này vào năm 1968 khi tôi nhận 
được thư của Bà Charlotte Eastland. Sau khi đọc các bài tham 
cứu của tôi trên các tạp chí, Bà đã viết thư cho tôi những gì mà 
con gái Bà là Susan nói về tiền kiếp. Susan có nhiều ký ức về 
người chị gái tên là Winnie đã chết. 

Tôi đã thư từ liên lạc với Bà Eastland trong năm 1968 và đầu 
năm 1969. Tới mùa thu năm 1969 tôi đến thăm Bà ở Idaho. Tại 
nhà Bà, tôi đã gặp Susan, nhân vật chính của câu chuyện và 
người con gái lớn của Bà là Sharon. Tôi rất tiếc không được gặP 
Ông Robert Eastland, người chồng sau này của Bà vì Ông 
Robert đã nhiều lần mục kích Susan nói về tiền kiếp. 


Winnie là con của Bà Charlotte Eastland lên 6 tuổi rất dễ 
thương đã bị xe đụng chết vào năm 1961. Cái chết đột ngột của 
Winnie làm gia đình Bà Eastland rất đau buồn. Bà cầu mong 
Winnie được tái sanh trở lại với gia đình. Lúc này Bà chỉ có ý 
niệm mơ hồ về luân hồi. Bà kể cho tôi nghe là ở Ấn Độ người ta 
nói rằng con người có thể tái sanh làm con vật (theo Bà cũng 
không thể) chứ không nghe nói một người chết có thể tái sanh 
thành người khác được. 


Sau khi Winnie chết được 6 tháng, người con gái lớn nhất 
trong gia đình là Sharon nằm mơ thấy Winnie trở về với gia 
đình. Rồi hai năm sau Bà Eastland mang thai Susan thì Sharon 
cũng lại nằm mơ thấy Winnie trở về. Năm 1964 Bà Eastland còn 
đang ở trong nhà Bảo Sanh chờ sanh Susan thì người chồng 
trước của Bà (cha của mấy đứa con Bà) có nghe thấy Winnie nói: 


⁄8 


"Thưa Ba con đang trở về”. Hai năm trước gia đình đã mất đứa 
con gái là Winnie thì nay Susan ra đời, ai nấy đều thầm mong 
Susan chính là Winnie tái sanh. 


Khi được hai tuổi, Susan bắt đầu nói ít nhiều đến đời sống của 
Winnie. Nếu có ai hỏi Susan năm nay bao nhiêu tuổi thì Susan 
trả lời là sáu tuổi (tuổi lúc Winnie bị chết). Khi lên năm tuổi, 
Susan có vẻ già dặn hơn tuổi, Susan cả quyết là lớn hơn người 
anh tên Richard đang 11 tuổi. Winnie lớn hơn Richard 3 tuổi, 
cho nên nếu là Winnie thì điều này rất đúng, còn là Susan thì 
sai hoàn toàn! 


Được xem hai tấm ảnh của Winnie, Susan nhất định "Đó là 
hình tôi mà". Không những thế Susan còn đòi giù những tấm 
ảnh nữa. Một cái Susan treo chỗ giường ngủ, còn một cái thì 
mang theo người trong một thời gian. 


Susan chưa bao giờ được gọi bằng tên Winnie, nhưng có một 
lần, Susan cầm lấy cây bút chờ viết nguệch ngoạc vào cánh cửa 
nhà bếp chữ "Winni". Em bỏ sót chữ e và viết chữ Inghiêng thay 
vì thẳng. Trong thời gian này, Susan thường nói câu: "Khi nào 
tôi đi học tôi sẽ chơi đu ở trong trường”. Susan chưa đi học, em 
vẫn ngồi đu ở sân nhà. Winnie khi xưa lúc bắt đầu đi học trước 
khi bị chết thảm vẫn hay chơi đu ở trong trường. 


Khi Winnie còn sống, Bà Eastland có một lọ bánh có hình con 
mèo. Mỗi khi đứa nào muốn ăn, Bà thường hỏi con mèo có thể 
cho con Bà mấy chiếc và Bà giả bộ nói giọng con mèo trả lời: 
"Meo, con có thể lấy một chiếc” (Số bánh thay đổi tùy theo đứa 
trẻ đòi nhiều hay ít). Khi Winnie chết Bà cất cái lọ đi và quên 
hẳn đã mấy năm. Lúc Susan lên 4, Bà Eastland lại mang cái lọ 
ra và bỏ vào đầy bánh. Susan đòi một chiếc, Bà vô tình hỏi 
Susan "Con mèo nói sao?”, không suy nghĩ Susan trả lời: "Meo, 
con có thể lấy một chiếc". Bà Eastland không thể ngờ Susan có 
thể trả lời đúng ngay câu hỏi mà xưa kia Bà thường dùng khi kể 
tới chi tiết này. Bà có nhận xét tinh tế là một đứa trẻ thông minh 


z9 


như Susan có thể trả lời được câu hỏi và tôi muốn thêm là có thể 
trả lời đúng bởi thần giao cách cảm, nhưng đúng từng chữ, từng 
câu là việc khó. Chỉ có thể nói rằng Susan chính là Winnie xưa 
kia mới lập lại được mà thôi. 


Susan sau đó kể thêm vài chuyện nữa khi Winnie còn sống. 
Susan đã kể lại một cuộc đi chơi bờ biển cùng gia đình em có 
bắt được một con cua và còn nói được tên những người tham 
dự cuộc đi chơi hôm đó. Bà Eastland nhớ là một năm trước khi 
Winnie chết gia đình Bà có đi chơi bờ bể của Tiểu Bang 
Washington. Họ nhảy sóng, nghịch cát, nhặt vỏ sò và bắt hến. 
Tuy nhiên Bà không nhớ họ có bắt được con cua hay không. 
Susan kể chính xác tên 3 trong số 4 người tham dự, em đã quên 
người cha kế sau này. Em còn đính chính lại là có cả cha em (cha 
của Winnie) và cũng cho biết đã cùng với Sharon đi chơi đồng 
cá, Susan không biết sợ ngựa và đã có lần đi dạo dưới chân 
ngựa. Sự việc đúng như vậy, Winnie trước đây đã từng chơi với 
Sharon trên bãi cá, không sợ ngựa và cũng có lần đi dạo dưới 
chân ngựa. 


Bà Eastland hỏi Susan có nhớ Cậu Bé Gregory ở trước nhà 
không thì Susan cho biết còn nhớ và còn cho biết là thường chơi 
với Greg (tên tắt của Gregory). Bà Eastland chưa bao giờ nói với 
Susan về Gregory cả, thế mà Susan vẫn biết được. 


Hỏi Susan còn nhớ Chú George ở phố trên không? Susan nói 
không còn nhớ căn nhà của Chú thế nào nhưng có nhớ Chú và 
còn thêm rằng: "Con có thói quen ngừng lại thăm Chú và chơi 
ở nhà Chú một lát trước khi tới trường". Ngày Winnie bị xe 
đụng chính là ngày em ngừng lại để chơi với Chú George. Cậu 
Bé Gregory và Chú George cùng ở chung một thành phố với 
Wimnie trước khi em chết, còn Susan thì được sanh và sống tại 
một thành phố khác nhỏ hơn ở Idaho. 


Quý Vị Độc Giả thấy ở đây mẹ của Susan thỉnh thoảng đã gợi 
lại trí nhớ tiền kiếp của Susan bằng cách hỏi em các sự việc trong 


Ø0 


đời Winnie tuy có thể biết được tiền thân của em nhưng mặt 
khác lại có thể đưa đến sự lầm lẫn, nhất là đối với một người 
thông minh và thận trọng như Bà Eastland. Một lần khác Bà 
Eastland kể cho Susan rằng Winnie đã làm mất đôi giầy mới 
ngoài cánh đồng. Lần ấy Susan cười và nói rằng em không quan 
tâm đến việc mất đôi giầy. Em còn thêm: "Mẹ phải lên phố mua 
cho con đôi giầy mới nữa”. Sự việc xảy ra đứng như vậy, Winnie 
chỉ mất một đôi giầy trên cánh đồng. 

Đến cuối năm 1969, tôi vẫn theo dõi trường hợp luân hồi này. 
Cho đến năm 1977 khi tôi liên lạc với Bà Eastland để phối kiểm 
lại một số chỉ tiết thì có một sự việc khác Susan vừa nhớ được 
như sau: 


Susan cho biết có lần em theo Bà Eastland đến một bãi chơi 
ném bóng, trong lúc mẹ em ném bóng, em (Winnie) đi mua kẹo 
ở một khu vực gần đấy. Một em trai ở đấy đang chạy quanh đến 
ôm và hôn em (Winnie). Bà Eastland nhớ rõ chuyện này khi Bà 
kể chuyện cho chồng Bà nghe, Ông rất giận dữ. 

Susan nhắc lại những ký ức về Winnie với vẻ tha thiết như 


Ax.m 


nhắc lại những sự việc của chính mình đã xảy ra "từ lâu". 


Trong một lá thư gửi cho tôi, Bà Eastland viết: "Susan học rất 
tấn tới, hình như nó biết và chỉ cần nhớ lại mà thôi. Bà nhận 
thấy tính nết cũng như hành động của Susan giống hệt như 
Winnie ngày trước. Cả hai đều tháo vát, lanh lợi và ngăn nắp 
khác hắn người chị Sharon tính nết rụt rè nhút nhát. Tuy nhiên 
về hình dáng thì Susan không giống Winnie. Winnie có tóc đỏ 
và mắt nâu sậm còn Susan thì tóc vàng, mắt xanh. Nhưng cả hai 
cùng có lông mọc đằng sau lưng. Cha các em cũng vậy, mà mấy 
đứa khác lại không. Susan cũng có một vết thẹo nhỏ bên hông 
trái đúng chỗ Winnie bị xe đụng gây ra vết thương trầm trọng 
khiến bị tử nạn. (Tôi có bản sao hồ sơ y khoa của bệnh viện nơi 
Wimnie được mang tới sau tai nạn và chết ở đó). 


Qua những ký ức về tiền kiếp mà Susan nhớ lại, Winnie đứa 


61 


con gái của Bà Eastland đã chết năm 1961, và tái sanh năm 1963 
cũng tại gia đình Bà và mang tên mới là Susan. Trường hợp này 
xảy ra ở Hoa Kỳ, trong một gia đình theo đạo Cơ Đốc không 
chấp nhận thuyết luân hồi. Khi tôi đến thăm, Bà Eastland cho 
biết người ta có thể trục xuất Bà ra khỏi cộng đồng Cơ Đốc nếu 
biết được Bà có niềm tin vào thuyết luân hồi. Bà đã khám phá 
ra tính cách hấp dẫn và lôi cuốn của thuyết này, dù rằng Bà vẫn 
luôn theo đúng tôn chỉ các Nhà Thờ Cơ Đốc Giáo đề xướng ra. 
Bà quả quyết với tôi là cho tới khi tôi đến thăm Bà vào mùa hè 
năm 1969 Bà chưa hề kể cho các con Bà niềm tin tưởng của Bà 
là Susan chính là Winnie tái sanh. Tuy nhiên, sau lần ấy, Bà đã 
kể cho chúng để giải tỏa các thắc mắc của chúng về lý do thăm 
viếng của tôi. 


22 


-19- 
TIỀN THÂN CỦA MICHAEL WRIGHT 


Tôi bắt đầu điều tra vụ luân hồi này từ khi người mẹ của 
Michael là Bà Catherine Wright gọi điện thoại cho tôi. Người 
đồng sự của tôi nói chuyện với Bà Wright trước nhận thấy vẻ 
hốt hoảng khi Bà báo tin cho hay con trai Bà, Michael, nói đến 
tiền kiếp và nhận là người yêu có của Bà trước khi Bà lấy người 
chồng hiện tại. Người bạn này tên là Walter Miller đã bị chết 
trong một tai nạn khi xe của Walter đâm xuống ruộng. 


Tuy không tin có luân hồi, nhưng Bà Wright lại rất tin tưởng 
vào những hiện tượng lạ kỳ. Vào tháng 9 năm 1978, Bà gọi điện 
thoại đến Đại Học Đường Virginia. Một tháng sau tôi mới đến 
Texas để phỏng vấn Bà. (Hầu hết các tin tức thâu lượm được 
trong nội vụ đều do cuộc phỏng vấn này và một cuộc phỏng 
vấn khác cách đó một năm do Emily William Cook, cộng sự 
viên của tôi phụ trách). Qua cuộc phỏng vấn, tôi nhận thấy Bà 
và Bà mẹ của Bà tin tưởng có luân hồi, ngược lại người chồng 
thì không. Nghĩ cho cùng thì chồng của Bà không đồng quan 
điểm cũng phải vì vui vẻ sao được khi người bạn trai của vợ 
mình đã chết lại tái sanh làm đứa con của gia đình. Sở di Bà 
Wright lấy người chồng hiện tại vì người bạn trai Walter Miller 
đã chết; phải chăng Walter Miller chưa chết hắn mà lại tái sanh 
để xâm nhập vào gia đình của ông? 

Trong khoảng thời gian từ lúc gọi điện thoại cho tôi vào tháng 
9 năm 1978 đến lần viếng thăm Bà vào cuối tháng 10, Bà Wright 
đã không quan tâm đến sự hờn giận của người chồng và kể hết 
những điều mà con Bà, Michael, đã nói về tiền kiếp. Bà cho biết 
chồng Bà cũng phỏng đoán Michael là hiện thân của Walter 


83 
Miller, người bạn trai có của Bà. 


Trở lại người bạn trai của Bà, Walter Miller, chết vào mùa hè 
năm 1967 lúc chưa đầy 18 tuổi. Là một học sinh trung học phổ 
thông, có triển vọng về hội họa, Walter Miller dự tính vào đại 
học năm thứ nhất vào mùa thu năm đó. Walter và Catherine đã 
biết nhau 3 năm, đã hẹn hà nhiều lần và đã cùng nhau đính ước. 


Một đêm Walter Miller cùng người bạn là Henry Sullivan đi 
dự khiêu vũ về, vì quá chén nên lúc về Walter ngủ gục trên tay 
lái khiến chiếc xe đâm xuống ruộng và Walter chết liền tại chỗ, 
còn người bạn thì không sao cả. 


Walter chết, Catherine đau xót, nhưng nàng cố đè nén cơn xúc 
động, Một năm sau, năm 1968, Catherine lấy Frederick Wright, 
người bạn trai khác. Họ có con gái đầu lòng rồi Michael ra đời. 
Trước khi chuyện này xảy ra, vào khoảng một năm sau cái chết 
của Walter, Catherine đã mơ thấy Walter tái sanh. Walter nói 
rằng anh không chết, anh sẽ trở lại và tiếp tục vẽ chân dung cho 
Catherine. Catherine nghi rằng có thể Walter luân hồi, sẽ tái 
sanh vào một gia đình nào đó, có thể vào gia đình người chị của 
Walter là Carole Davis vì Carole có mang vào thời điểm này và 
không bao giờ có ý nghĩ là Walter sẽ đầu thai vào làm con mình. 


Michael sanh ra bình thường, thời thơ ấu có đôi khi khó thở. 
Năm lên ba, Michael bắt đầu nói về tiền kiếp, kể những sự việc 
xảy ra mà một đứa trẻ lên ba không thể nào có thể biết được. 


Có một ngày Michael đã làm cho Bà Wright sợ hãi vì em buột 
miệng gọi "Carole Miller". Sau khi Walter chết, Bà vẫn giữ liên 
lạc với Carole Miller nhưng Carole đã lập gia đình 10 năm về 
trước và Michael chỉ gặp có hai lần biết tên hiện tại là Carole 
Davis chứ không hề biết tên thật là Carole Miller. 


Michael cũng kể với mẹ như sau: "Bạn tôi và tôi đi trên một 
chiếc xe, xe đâm xuống ruộng, lén đi lén lại nhiều vàng, cửa xe 


Ấm 


bị bật ra. Tôi bị văng ra ngoài và chết ngay tại chỗ". Michael sau 


Ø4 


đó còn cho biết thêm chi tiết như là kính xe bị vỡ, và sau tai nạn, 
anh được chở qua một cái cầu. Anh cũng nói anh và người bạn 
đã ngừng bên xa lộ để đi tiểu trước khi gặp tai nạn. Michael nói 
trúng cả tên thành phố có cuộc khiêu vũ và tên người bạn cùng 
đi xe chung. 


Bà Catherine Wright xác nhận các chỉ tiết về tai nạn của Walter 
Miller đã được đăng trên các báo chí (có cả ảnh chiếc xe) rõ ràng 
và đúng như lời Michael thuật lại. Walter bị văng ra khỏi xe, 
gẫy cổ và chết ngay tại chỗ; xác anh được xe cứu thương chở 
qua một cái cầu gần chỗ xảy ra tai nạn. Michael cũng cho biết 
một vài chỉ tiết khác nhưng những chỉ tiết này chỉ mình Walter 
Miller biết được mà thôi, chẳng hạn như chỉ tiết về căn nhà của 
Walter, tên họ của Henry Sullivan (và chỉ nhầm chút xíu về biệt 
danh của Henry Sullivan). 


Trong cuộc phỏng vấn Bà Catherine Wright với mẹ của Bà là 
Margaret Carpenter, cả hai đều xác nhận Michael đã nói về tai 
nạn xe cộ trước mặt họ và Michael đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. 


Chúng tôi nhận thấy những chuyện Michael thổ lộ với mẹ là 
Catherine rất có thể làm cho Catherine lo lắng, bối rối nên chắc 
chắn Bà không khuyến khích Michael, con Bà nói chuyện về tiền 
kiếp. 

Việc Bà Catherine Wright gọi điện thoại cho tôi và cho tôi biết 
tự sự về việc này chứng tỏ Michael có thể là hiện thân của 
Walter Miller đã chết trong một tai nạn xe cộ vào mùa hè năm 
1967. 


œ8 


Ø5 


Phần II 
GIÁO SƯ H.N. BANERJEE 


Giáo Sư H.N. Banerjee là một Giáo Sư nổi tiếng Khoa Trưởng 
Khoa Tâm Linh của Đại Học Đường Rajasthan, Jaipur, Ấn Độ. 
Ông chuyên khảo cứu về các vụ luân hồi tại Âu cũng như Á. 
Hàng trăm chuyện luân hồi đã được giáo sư điều tra tại chỗ. Hồ 
sơ các vụ đó hiện còn đang lưu trữ tại Trường Đại Học này. 


Sau đây là hai vụ điển hình: Chandgari và Necati trong cuốn 
“Reincarnation East and Wesi“ của tác giả do nhà xuất bản 
Double Day, New York, Garden City phát hành năm 19⁄4. 


® 


Ø6 


-20- 
CHANDGARI 


Chandgari là một làng nhỏ có dân số hơn 1 ngàn người nằm 
trên Thượng Lưu Sông Hằng, Ấn Độ. Từ Đại Lộ Chính đường 
dẫn vào làng là những con đường nhỏ, thế mà một câu chuyện 
luân hồi xảy ra đã khiến cái làng bộ nhỏ xa xôi này trở thành 
nổi tiếng trên thế giới làm cho tất cả các Trung Tâm Tâm Lý, 
Siêu Linh Học đều phải chú ý. 

Câu chuyện nghịch lý bằng sanh mà cũng là tử nữa. Câu 
chuyện không xảy ra chỉ riêng ở làng Chandgari mà cũng còn 
liên quan đến làng Itarni thuộc Quận Aligarth cách Chandgari 
chừng ít dậm. 


Vào đầu năm 1960, một thanh niên làng Itarni tên là Bhajan 
Singh, 21 tuổi bị chết sau một cơn sốt cấp tính. 


Cũng khoảng thời gian trên một đứa bộ được sanh ra tại 
Chandgari và được cha mẹ đặt tên là Munesh. Từ khi chào đời 
đến lúc lên 3 tuổi mọi việc đều bình thường, không có gì đáng 
kể. Nhưng khi được 4 tuổi, trong lúc chơi với các bạn đồng trang 
lứa, em thường nhắc đến cái làng Atharni và nói rằng em đã 
từng ở nơi ấy. Các bạn em đều chế nhạo, cho rằng em nói đến 
một cái tên xa lạ không có trên thực tế. 


Một hôm người mẹ đang tắm cho em thì em la lối om sòm. Bà 
giận dữ tát em một bạt tai. Em hờn dỗi nói: "Mẹ à, nếu mẹ đánh 
con nữa, con sẽ đi khỏi nơi đây ". Bà thắc mắc hỏi em định đi 
đâu. Với một giọng tự nhiên em trả lời: "Con sẽ trở về làng con, 
làng Atharni mới thật sự là làng của con, con không phải người 
thuộc làng này ". Người mẹ chưa bao giờ nghe thấy làng 


8Z 


Atharni cả, nhưng sau vài phút nghỉ ngợi bà cho rằng có lẽ em 
muốn nói đến làng Itarni, một làng cách xa Chandgari vài dậm. 
Bà la rây và cấm em không được nói đến chuyện ngớ ngẩn ấy 
nữa. Em cãi lại là chuyện này không ngớ ngẩn và còn cho biết 
tên em không phải là Munesh mà la Bhajan Singh, người làng 
Atharni chứ không phải làng này. 


Em còn nói em có một căn nhà, một cái giếng, một thửa vườn 
và một nông trại. Em nói thêm: "Con có một người vợ, một 
người anh, một người mẹ và một người con gái". 


Người mẹ mắng em và bảo em đừng bao giờ kể chuyện của 
đứa trẻ nít ban ngày mê ngủ, nhưng ngược lại em nói đó là sự 
thực. Giận quá, bà đánh em một trận nên thân và bắt em phải 
1m ngay. 


Khi bắt đầu đi học, Munesh kể cho bạn bè ở trường về gia đình 
em ởlàng Atharni. Mọi người đều chế nhạo chê cười câu chuyện 
của em. Song không bao giờ Munesh thay đổi và cả quyết chính 
em là Bhajan Singh, em có thể nhớ lại tất cả những chuyện thật 
của em ở kiếp trước. Không một ai trong gia đình cũng như 
trong bạn bè của em tin tưởng vào câu chuyện. Tuy nhiên trong 
gia đình em có ông nội em là người thương em nhiều nhất. Ông 
cô quyết định điều tra vụ này xem thực hư ra sao. Ông cô nghỉ 
rằng sau khi tìm được sự thực, tất nhiên Munesh không còn nói 
bậy nữa. Ông cô có biết một người láng giểng quê ở Itarni, do 
đó ông cô đã tìm đến người này. Người láng giềng này đã có 
tuổi nên có nhiều ký ức về quá khứ. Ông cô hỏi: "Có bao giờ ông 
nghe thấy ở ltarni có một người tên là Bhajan Singh không? 
Người này đã chết sau một cơn sốt, để lại một người vợ và một 
người con gái? ” 

Sau một hồi suy nghĩ, người láng giềng cho biết: "Tôi có nhớ 
một người ở Itarni có cái tên như vậy, và người ấy đã chết rồi 
để lại một người vợ và một người con gái. Hiện nay người vợ 
và đứa con gái đang sống tại ltarni". 


Ø8 


Sau khi nghe được tin này, ông cô viết thơ cho gia đình Bhajan 
Singh và cho biết cháu nội ông tên Munesh ở Chandgari là hiện 
thân của Bhajan Singh. 


Ít ngày sau, người anh của Bhajan Singh và người em rể của 
Bhajan Singh đã đến Chandgari để tìm hiểu sự việc. Khi hai 
người đến thì Munesh còn đang đi học. Munesh được người nhà 
đón về. Khi gặp hai người này thì Munesh nhận ra một trong 
hai người là anh của mình. (Từ lúc sanh ra đến nay, Munesh 
chưa bao giờ được gặp người này cả) Munesh nói: "Anh là anh 
tôi tên là Bhure Singh”" 


Chấp hai tay như cầu nguyện với vẻ kính cẩn em lại trước 
người lạ và gọi người này là anh. Người này không phải là 
người nhẹ dạ chấp nhận ngay mà liên tiếp hỏi Munesh về nhà 
cửa, về gia đình tại Itarni và về vợ con ra sao. Munesh đã trả lời 
đúng những câu hỏi của người anh không chút ngập ngừng. 
Munesh còn cho ngừời anh biết ở tiền kiếp em có một người bạn 
thân ở gần nhà. Người anh hỏi tên người đó thì Munesh cho biết 
tên là Bhagwati. Ông Bhure Singh xác nhận "Đúng như vậy, 
Bhajan Singh và Bhagwati trước đây cùng lứa tuổi và hai người 
rất thân với nhau. Chúng là đôi bạn thân cho đến ngày Bhajan 
Sinpgh từ trần lúc 21 tuổi. 


Khi người anh và người em rể lên đường về nhà thì Munesh 
hết sức buồn bã, cố giữ lấy người anh và năn nỉ người anh đừng 
về. Người anh đã phải dỗ dành Munesh như sau: "Em cứ an 
tâm, trong ít ngày nữa anh sẽ trở lại, khoảng một tuần thôi anh 
sẽ đến đây mang Munesh về thăm Itarni". 


Vài ngày sau có hai người đàn bà tới làng Chandgari. Một 
người là Ayodhya Devi, vợ của Bhajan Singh và người thứ hai 
là chị dâu của em. Để tìm hiểu sự thực cũng như bán tín bán 
nghỉ về tin tức một đứa trẻ tự nhận là chồng luân hồi trở về, nên 
người vợ đã cùng người chị dâu tìm đến làng Chandgari để gặp 
Munesh. 


Ø9 


Hai người đàn bà này vóc dáng hao hao giống nhau, cũng cao 
và mảnh khảnh; 2 người đều che mạng kín mặt. Nghe tin có 2 
người đàn bà lạ tới làng để tìm Munesh, một số dân làng đã đổ 
xô đến nhà Munesh. Khi gặp Munesh và ông nội, hai người đàn 
bà này vẫn che mạng và không giới thiệu mình là ai. Ông nội 
Munesh muốn thử cháu nên hỏi: "Này Munesh trong hai người 
đàn bà này, một người là mẹ con đấy, con có nhận được ai là 
mẹ con không?”. Không chút ngập ngừng, Munesh trả lời 
không ai là mẹ của Munesh cả, chỉ có vợ và chị dâu. Ngay lập 
tức Munesh chạy lại cầm tay Ayodhya Devi và nói rằng: "Đây 
là vợ tôi". 

Vừa sợ hãi vừa nghi ngờ có thể đây là một cái bẫy nên bà ta đã 
vội vàng rút tay ra khỏi bàn tay của Munesh. Tuy nhiên khóe 
mắt của bà ta và Munesh nhìn nhau chứa chan tình cảm. Người 
đàn bà dịu dàng nói với Munesh: "Lại đây tôi hỏi vài câu". Rồi 
người góa phụ hỏi Munesh nếu quả thật Munesh là hiện thân 
của người chồng có thì hãy cho biết những chuyện bí mật riêng 
tư giữa hai người mà người ngoài không ai biết được. 


Munesh trả lời: "Đúng vậy tôi có đánh vợ tôi bằng hai cái cây 
dùng để xay bột. Sau khi dự cuộc thi ở Agra, tôi trở về Itarni thì 
gặp vợ tôi đang cãi nhau với mẹ tôi. Tôi đã đánh vợ tôi và làm 
cánh tay phải của vợ tôi bị chảy máu". 

Người góa phụ vô cùng sửng sốt, và xác nhận việc bất hạnh 
đó quả có xảy ra. Rồi Munesh còn cho góa phụ biết thêm nhiều 
chi tiết về sự thân mật giữa hai vợ chồng mà chỉ có hai người 
biết được mà thôi. Lúc nói những điều bí mật này Munesh đã 
không cho mọi người nghe thấy. 


Góa phụ Ayodhya Devi xác nhận những gì Munesh nói đều 
đúng sự thực và xin phép cho Munesh cùng về Itarni. Bấy giờ 
gia đình Munesh mới tin đây không phải là một chuyện ngớ 
ngẩn mà là một chuyện có thực. Munesh cùng ông nội đi ltarni. 
Khi đến nơi thì một đám đông người đã chờ sẵn, trong đám 


90 


đông này, Munesh đã nhận được Bhagwati Prasad, người bạn 
thân ở tiền kiếp. Bhagwati nhận rằng anh đã chơi rất thân với 
Bhajan Singh xưa kia, để thử thách Bhagwati có hỏi Munesh 
nhiều câu, Munesh trả lời rất chính xác, có những sự kiện mà 
chỉ hai người biết được với nhau mà thôi. Tới Itarni Munesh 
không cần người hướng dẫn, tự mình tìm được nhà, và nhảy lên 
lòng mẹ Bhajan Singh. Munesh ôm chầm lấy bà, y như một đứa 
con mới tìm lại được mẹ sau nhiều năm xa cách. Mọi người 
chứng kiến nhìn thấy nước mắt đầm đìa trên gương mặt 
Munesh. Sau đó Munesh thăm nhà cửa chỉ cho biết những gì đã 
thay đổi so với hồi tiền kiếp. 

Qua những sự kiện trên, Munesh quả là hiện thân của Bhajan 
Singh, đã từ trần vào năm 1960, lúc 21 tuổi tại Itarni. 


ki 


91 


>271- 
NECATI 


Necati Unlustaskiran là một gia đình Ả Rập nghèo tại Thành 
Phố Adana, Thổ Nhi Kỳ. Khi mới chào đời em được đặt tên là 
Malik. Nhưng hai ngày sau, trong một cơn mộng, người mẹ đã 
thấy đứa con của mình yêu cầu được đổi tên là Necip. 


Vì trong gia đình đã có người mang tên Necip rồi, nên theo 
tục lệ không thể hai người cùng một giòng họ cùng mang một 
tên nên gia đình đã quyết định đổi Necip thành Necati. 


Khi bắt đầu biết nói, Necati thường kể những chuyện lạ lùng. 
Em nói những tên và những điều rất lạ mà gia đình em chưa hề 
thấy bao giờ cả. Em nói đến kiếp trước của em, em kể tên những 
người em quen biết và tên của những người em đã từng sống 
chung Em mô tả em lớn lên như thế nào, và ở tiền kiếp em đã 
bị một người bạn thân giết. 


Em bảo ở tiền kiếp tên em là Necip Budak và em sống ở 
Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ, vợ em tên là Zehara và có ba đứa con. Em 
nhớ lại là em rất sung sướng khi bồng bế đứa con trai tên Najak 
đi thăm người bạn thân Ahmed Renkli. Necip và Renkli là đôi 
bạn chí thiết. 


Một việc bất hạnh đã xảy ra với đôi bạn này. Một hôm Ahmed 
Renkli báo cho Necip biết là Renkli sẽ qua thăm Necip và mang 
biếu anh một ít trà, nhưng khi Renkli đến lại quên mất trà. 
Necip phàn nàn và hai người to tiếng cãi nhau..., đi đến ấu đả. 
Cuối cùng Renkli đã quá giận rút con dao nhíp sẵn có trong 
người và đâm túi bụi vào Necip. Necip đã chết thê thảm trên 
vũng máu. 


92 


Những người ở trong thị trấn thấy Necati quả là hiện thân của 
Necip Budak bị giết trước đây nên đều gọi Necati bằng tên 
Necip. 


Những dữ kiện sau đây do Necati cho biết đã được kiểm 
chứng và xác nhận: 


1. Zehara, vợ của Necip còn đang sống, chồng của Zehara tức 
Necip bị thảm sát. Zehara cùng Necip có ba người con. 


2. Khi mang Necati đến nhà người chồng đã chết, Necati đã 
nhận được ngay ra được người vợ Zehara, nói được cả tên 
những đứa con, ngoại trừ đứa con thứ ba sanh sau khi Necip 
chết. 


3. Một sự việc Necati nói là trong một cuộc cãi vã Necip đã lấy 
dao đâm vào đùi vợ. Đúng như Necati đã nói, khi khám nghiệm 
Zehara có thấy một vết sẹo khá lớn trên đùi Zehara do Necip 
đâm. 

4. Adana là nơi sanh của Necati. Adana cách xa Mersin là nơi 
trú ngụ bị đâm chết khoảng chừng 75 cây số. Gia đình Necati 
hiện tại và Necip-Zehara đều không có liên hệ và không hề 
quen biết nhau. 

Phải chăng Necati chính là Necip Budak đã luân hồi nên mới 
có thể nhận được nào là vợ, nào là con và nhất là chỉ được vết 
thẹo trên đùi vợ mà chính Necip đã đâm trong khi nóng giận? 


œ-#-& 


93 


Phần IV 
HỌC GIÁ JOHN VAN AUKEN 


John Van Auken là một học giả, thành viên của Hội A.R.E. 
(Association for Research And Enlightement, Hội Nghiên Cứu 
và Giác Ngộ) của tổ chức Edgar Cayce từ 19 năm qua và rất nổi 
tiếng về những bài thuyết giảng và những tác phẩm của Ông, 
trong đó có tác phẩm “Keincarnation: Your Secret Liƒe” (Luân 
Hồi:Bí Mật về Đời Sống Của Quý Vị) do nhà xuất bản Ballantine 
Publishing Co. phát hành Năm 1991. Cuốn sách chứng tỏ tầm 
hiểu biết sâu rộng của Ông trong đó có phần phụ lục nói về 
Edgar Cayce. 


Chúng tôi xin trích dịch phần Phụ lục nói về Edgar Cayce . 


ki 


94 


_22-_ 
LUÂN HỔI VỀ EGAR CAYCE 


Edgar Cayce sanh Ngày 18 Tháng 3 năm 1877 tại một nông 
trại gần Hopkinsville, Kentucky. Thuở còn nhỏ Cayce đã chứng 
tỏ có trúc giác thần thông. Năm lên 6, Cayce cho cha mẹ biết có 
thể nói chuyện với những người họ hàng mới chết. Gục đầu ngủ 
trên cuốn sách, lúc thức dậy Cayce có thể nhớ trọn vẹn nội dung 
cuốn sách. Hết lớp bẩy, Cayce bỏ học và bước vào đời. Năm 21 
tuổi, Cayce bị chứng sưng yết hầu làm mất giọng nói. Các bác 
sĩ điều trị không ai tìm được nguyên nhân căn bệnh. Cayce đã 
nhờ một người bạn giúp ông vào trạng thái thôi miên (trước khi 
còn đi học, ông vẫn hay áp dụng). Người bạn đã giúp ông. 
Trong trạng thái thôi miên ông đã nói rõ ràng và đi thắng ngay 
vào bệnh trạng của ông. Ông cho biết phải dùng đến thuốc gì 
và phải điều trị như thế nào. Nhờ đó ông đã tự chữa được hết 
bệnh đau cổ họng mất tiếng. 


Các bác sĩ của Thành Phố Hopkinsville và Bowling Green tại 
Kentucky đã lợi dụng tài năng độc nhất vô nhị của Cayce để 
chữa trị cho bệnh nhân của họ. Chỉ cần cho Cayce biết tên và 
địa chỉ của bệnh nhân là Cayce có thể dùng thần giao cách cảm 
để đến với xác cũng như tâm linh của người này. Người bệnh 
không cần phải ở gần Cayce mà bất cứ ở đâu Cayce cũng có thể 
đến với bệnh nhân bằng thần giao cách cảm. 


Một vị bác sĩ trẻ làm việc chung với Cayce, đã tường trình cái 
khả năng kỳ diệu này của Cayce cho Hội Nghiên Cứu Bệnh Lý 
của Boston; sự kiện làm kinh ngạc mọi người. Tờ Nữu Uớc Thời 
Báo số ra Ngày 9 Tháng 10 Năm 1910 đã đăng tải hai trang cột 
chính về đề tài này với nhiều hình ảnh. Từ đó mọi người trên 


95 


toàn quốc đều tìm đến Cayce "Nhà Tiên Tri Hôn Mê” và Cayce 
nổi tiếng. 

Để đi vào trạng thái hôn mê, Ông thường nằm trên một chiếc 
trường kỷ, tay khoanh trước ngực và thở mạnh. Khi cặp chân 
mày Ông nhíu lại, đó là dấu hiệu báo cho người phụ trách 
(thường là Gertrude, vợ Ông) có thể nói chuyện với Ông. Nếu 
không có cái nhíu mày báo hiệu tức là Ông không tới được trạng 
thái hôn mê mà ông chìm vào giấc ngủ. Ông thực hiện phương 
pháp như có người bệnh ở sát bên Ông, và đầu óc Ông như một 
bộ máy quang tuyến X khám xét từng mỗi tế bào trong cơ thể. 
Khi công việc này xong, Ông nói: "Sẵn sàng trả lời". Đầu óc sắp 
sẵn những câu trả lời cho các câu hỏi của bệnh nhân trong lúc 
Ông vẫn hôn mê. Khi nào Ông nói: "Bây giờ đã xong" là người 
phụ trách phải biết làm cho Ông tỉnh lại. 

Nếu phương pháp không được thi hành đúng, Ông có thể ở 
trong tình trạng nguy hiểm. Có lần Ông bị hôn mê ba ngày liền 
khiến các bác sĩ tưởng là Ông phải chết. 

Cứ mỗi lần ở trong tình trạng xuất hồn, viên tốc kỷ của Ông 
là Gladys Davis Turner phải ghi nhanh tất cả những gì Ông nói 
ra, đôi khi cô thư kỷ này ghi sai thì chính Ông dù đang hôn mê 
vẫn có thể sửa lại cho đúng. Thần thức của Ông có thể nhìn thấy 
tất cả mọi thứ chung quanh Ông và cả ở xa nữa. 


Ngày 10 Tháng 8 Năm 1923, trong một cuộc thí nghiệm, mọi 
người đều muốn hỏi về sự sống, sự chết và tiền đồ của nhân 
loại. Trong một căn phòng nhỏ ở một khách sạn tại Dayton, 
Ohio, Arthur Lammers đã nêu vấn đề triết lý ra để hỏi Ông về 
cái khả năng kỳ diệu của Ông. Trong cuộc khảo sát này, ông bắt 
đầu nói đến luân hồi như một sự thật hiển nhiên, như một thực 
thể. 


Cuối cùng Edgar Cayce đã chuyển về Virginia Beach 
(Virginia) thiết lập một bệnh viện do chính Ông điều khiển để 
chẩn bệnh theo phương pháp của Ông. Từ năm 1925 đến năm 


96 


1944 Ông đã tiên đoán 2500 lần, mô tả đời sống tiền kiếp nếu 
mọi người hiểu rằng luân hồi là thực. Những vấn để như quá 
sợ hãi, thần kinh rung động, thiên tài về ca nhạc, khả năng thiên 
phú, khó khăn trong hôn nhân, học tập của các trẻ em theo 
Edgar Cayce cho biết là do nghiệp quả của tiền kiếp. 


Ngày 3 Tháng Giêng năm 1945 Edgar Cayce từ trần tại 
Virginia Beach, để lại trên 14000 tài liệu tốc kỷ của hơn 6000 
người thuộc mọi tâng lớp xã hội trong thời gian 43 năm qua. 


Những lời tiên đoán của ông về siêu linh là một trong những 
hồ sơ quan trọng bậc nhất về tâm linh. Qua những hồ sơ, những 
thư từ, báo cáo, qua những sự phối kiểm của hàng ngàn những 
cuộc thí nghiệm về những lời tiên đoán của Cayce đã đem lại 
lợi ích quý báu cho các nhà tâm lý học, học sinh, các nhà văn, 
những nhân viên điều tra, và cho tất cả các lớp quần chúng. 


Một tổ chức gọi là A.R.E. (Association For Research and 
Enlightement, 67th St & Atlantic Avenue, Virginia Beach, VÀ 
23451) được thành lập từ năm 1932 để gìn giữ những tài liệu 
quý báu của Cayce. Đây là một tổ chức mà hội viên những 
người tự do tư tưởng, tiếp tục ghi nhận, thâu lượm các tin tức, 
thực hành các vô điều tra và thí nghiệm, tổ chức các khóa học, 
hội thảo và diễn thuyết. Hội này có một thư viện lớn bậc nhất 
về khoa bán tâm lý, siêu linh học. Hội cũng giữ một bản thống 
kê trên 300 cuốn sách quý giá về lĩnh vực này. 


œ-#-& 


97 


Phần V 
TIẾN SĨ ROBERT ALMEDER 


Tiến Sĩ Robert Almeder, Giáo Sư Triết của Đại Học Đường 
Georgia, Giám Đốc Trung Tâm Kỹ Thuật của Đại Học này là tác 
giả của tác phẩm khảo luận về luân hồi "Evidence For Life After 
Death" "Bằng Chứng Về Đời Sống Sau Khi Chết". Ông cũng là 
thành viên của Viện Khoa Học Quốc Gia, đã được thưởng hai 
giải thưởng xuất sắc về Giáo Dục (Outstanding Educator of 
America Award) năm 1984, từng viết trên 50 bài khảo luận về 
triết học đăng tải trên các báo như Philosophy of Science, 
Synthese, The American Philosophical Quarterly, Philosophia, 
Erkentnis và The History of Philisophy Quarterly. Ông đã xuất 
bản 8 tác phẩm, trong đó có tác phẩm The Philosophy of 
Charles Pierce, và A Critical Introduction. 


Ông đã dùng những chuyện có thật đã được phối kiểm để dẫn 
chứng trong cuốn “Eoidence ƒor Liƒe After Denth 


Dưới đây là vài chuyện trong tác phẩm trên do nhà xuất bản 
Thomas Springsfield, Illinois phát hành năm 1987. 


k 


96 


-23- 
CÔ BÉ SWARNLATA 


(Tái sanh sau khi chết được 9 năm) 


Năm 1951 trong một cuộc du ngoạn, một người Ấn Độ tên 
Mishra, cư ngụ tại thành phố Pamna, thuộc Quận Madhya 
Pradesh mang theo đứa con gái 3 tuổi cùng vài người khác đến 
thành phố Jabalpur cùng Quận, cách Panna 70 dậm về phía 
Nam. Trên đường trở về khi đến địa phận thành phố Katni cách 
Jabalpur 57 dậm về phía Bắc, Swarnlata bất ngờ đề nghị người 
tài xế rẽ vào một con đường mà em nói là đường về nhà em 
nhưng người tài xế hoàn toàn không để ý đến lời yêu cầu này. 
Sau đó khi mọi người ngừng lại ở Katni để dùng trò giải khát, 
Swarnlata nói rằng mọi người sẽ được dùng trò ngon hơn nếu 
ghé vào nhà em gần đấy. 

Lời nói của em làm Mishra nghĩ ngợi vì ông biết là gia đình 
ông, kể cả ông chưa có ai từng sống ở thành phố Katni cả. Ông 
càng ngạc nhiên hơn khi nghe con gái thường kể với bạn bè về 
tiền kiếp em thuộc gia đình Pathak tại Katni. 


Hai năm sau khi được 5 tuổi em thường múa các vũ điệu và 
hát các bản nhạc cho người mẹ xem và nghe (sau này cho nhiều 
người khác). Cha mẹ em đều xác nhận không có người nào dạy 
em vũ và hát cả. 

Năm 1958 khi lên 7, tình cì em gặp một người phụ nữ từ Katni 
đến, em cho biết đó là người đàn bà em quen ở kiếp trước. Đến 
lúc này thì Mishra mới chịu nhận là con gái ông biết nhiều dữ 
kiện của kiếp trước. 


Tháng 3 năm 1959, Giáo Sư Tâm Lý Học Banerjee của Đại Học 


99 


Rajasthan tại Jaipur bắt đầu điều tra. Sau khi tiếp xúc với 
Swarnlata tại Chhatarpur, Ông đi Katni làm quen với gia đình 
Pathak mà Swarnlata cho rằng em là một thân nhân của gia 
đình này. Trước khi Giáo Sư Bernajee đi Katni, theo lời mô tả 
của Swarnlata ông đã ghi 9 điểm đặc biệt về nơi của gia đình 
Pathak. Những chỉ tiết này hoàn toàn đúng như Swarnlata nói 
trước khi tới gia đình Pathak. Chắc chắn là trước khi Giáo Sư 
Banerjee tới Katni, gia đình Mishra không hề biết gì về gia đình 
Pathak cả. 


Nhận thấy những điều Swarnlata cho biết về tiền kiếp trùng 
hợp với người con gái của gia đình Pathak có tên là Biya, vợ của 
Pandley, cư ngụ tại Maihar. Biya đã chết năm 1939 - tám năm 
trước khi Swarnlata ra đời. 


Mùa hè năm 1959 vài người trong gia đình Pathak và gia đình 
Pandley cùng đến Chatarpur, nơi ông bà Misshra và Swarnlata 
cư ngô. Trước sự chứng kiến của một số điều tra viên, tuy không 
được giới thiệu nhưng Swarnlata đã nhận ra từng người trong 
hai gia đình và gọi đúng tên họ. Em đã kể lại những sự việc xảy 
ra khi Biya còn sống mà theo trong gia đình những sự việc này 
chỉ mình Biya biết được mà thôi. Chẳng hạn như em cho biết 
em có một cái cái răng cửa bịt vàng. Các người chị dâu của Biya 
xác nhận là đúng. Lẽ tự nhiên gia đình Pathak coi Swarnlata là 
hiện thân của Biya mặc dầu trước đây gia đình này không hề 
tin tưởng là có luân hồi. 

Sau chuyến viếng thăm của gia đình Pathak và Pandley, cũng 
trong mùa hè năm 1959, Swarnlata và gia đình đến Katni và 
Maihar, nơi Biya đã lập gia đình và đã chết. Khi tới Maihar em 
đã nhận thêm một số người và cho biết những nơi có sự thay 
đổi so với lúc em còn sống. Những tiết lộ này đều được phối 
kiểm là đúng. Về sau em còn tiếp tục đến thăm gia đình em trai 
của Biya và biểu lộ một sự thương yêu nồng nàn. 


Tuy nhiên có vấn đề là trước đây Biya chỉ nói được tiếng 


100 
Hindu trong khi những bài hát và những điệu múa mà 
Swarnlata trình diễn lại bằng tiếng Bangali. 

Trong cuộc điều tra này, các điều tra viên nhiều lần đã có ý 
thử thách để làm cho em lầm lẫn nhưng cuối cùng cũng phải 
công nhận những điều em nói về tiền kiếp rất chính xác. 

Trường hợp trên đây đã được phối kiểm với những bằng 
chứng hiển nhiên, không ai có thể chối cãi sự luân hồi của Biya. 


bó 


101 


-24- 
BÀ LYDIA JOHNSON 


(Một phụ nữ Hoa Kỳ hiện đại, là một nông dân Thụy Điển 
ở thế kỷ thứ 16) 


Năm 1973, Bà Lydia Johnson bằng lòng giúp chồng trong cuộc 
thí nghiệm thôi miên. Bà rất đắc lực vì dễ đi vào tình trạng hôn 
mê. Bác Sï Harold Johnson là một nhân vật nổi tiếng và trọng 
vọng tại Philadelphia. Năm 1971 ông đã dùng thuật thôi miên 
để chữa trị cho một số bệnh nhân. 


Khi các cuộc thí nghiệm với người vợ đã tiến hành tốt đẹp, ông 
quyết định thôi miên vợ để tìm hiểu đời sống tiền kiếp của Bà, 
nhưng đang nửa chừng thì bỗng nhiên bà co giật người như bị 
đánh và sợ hãi hét lên. Bà ôm chặt đầu. Ông phải chấm dứt ngay 
cuộc thí nghiệm. Hai lần thử lại kết quả vẫn thế. Mỗi lần hồi 
tỉnh bà đều cho biết đã mục kích thấy cảnh tượng nhiều người 
già cả hình như bị bắt buộc nhảy xuống nước chết đuối. Chính 
Bà cũng cảm thấy như bị ai đẩy, rồi cú đánh rồi tiếng thét và 
cơn nhức đầu. Sau mấy lần thí nghiệm đều như trên, Bác Sĩ 
Harold Johnson đã mời Bác Sĩ John Brown đến thử lại cuộc thí 
nghiệm. Trước khi cơn đau tái diễn, B.S. John Brown nói với Bà: 
"Bà còn trẻ hơn họ đến 10 tuổi đấy." Và lần này không như lần 
trước Bà bắt đầu nói nhưng không phải những câu hay những 
tiếng nói vẫn dùng hàng ngày mà phần lớn là thứ ngôn ngữ lạ 
làm chẳng ai hiểu được. Giọng nói của Bà y hệt giọng đàn ông. 
Rồi chính Bà, một phụ nữ 37 tuổi, thốt ra câu: "Tôi là đàn ông”. 
Được hỏi tên Bà cho biết "Jensen Jacoby". 


Với ngôn ngữ ngoại quốc, xen lẫn vài tiến Anh ngặp ngừng, 


102 


Bà tả lại cuộc đời tiền kiếp của Bà. Trong lần thí nghiệm này (và 
trong các lần sau đó), cũng với giọng đàn ông, Bà Lydia Johnson 
cho biết 3 thế kỷ trước Bà sống tại một làng nhỏ ở Thụy Điển. 
Những điều Bà nói trong lúc thôi miên đều được ghi âm và ghi 
chép kỹ lưỡng. Nhiều nhà ngôn ngữ học Thụy Điển được mời 
lại để phiên dịch lời nói của Jensen Jacoby. Trong các cuộc thí 
nghiệm sau, Bà Lydia Johnson hoàn toàn chỉ nói tiếng Thụy 
Điển, một ngôn ngữ mà từ trước đến nay Bà chưa từng biết tới. 
Khi được hỏi: "Ông làm gì để sống?". Jensen Jacoby cho biết ông 
là một người làm nghề nông ở thế kỷ thứ 16 tại Thụy Điển. Được 
hỏi: "Ông sống ở đâu?", Jacoby trả lời "Sống ở trong nhà" và khi 
được hỏi nhà ở đâu, Jacoby trả lời: "Ở Hansen". Tất cả đều được 
hỏi bằng tiếng Thụy Điển. Jacoby đã tả lại anh ta có cá tính đơn 
giản phù hợp với một người làm nghề nông . Tầm hiểu của anh 
chỉ hạn hẹp trong đời sống ở trong làng và một trung tâm 
thương mại mà anh được đến xem. Jensen Jacoby cho biết anh 
nuôi bà, ngựa, đở và gà. Anh thường ngày dùng bánh mờ, sóa, 
phó mát, cá hồi và bánh ngọt làm bằng hột cây anh túc do 
Latvia, vợ anh ta nấu nướng. Jacoby đã tự tay cất một căn nhà 
bằng đá để ở và vợ chồng anh không có con. Mẹ của Jacoby là 
người Na Ủy và Jacoby là một trong ba người con trai của gia 
đình. Jacoby đã sống tự lập. 


Một vài vật dụng được mang đến trong khi Bà Lydya Johnson 
còn đang bị thôi miên. Bà được yêu cầu mở mắt ra để lựa chọn 
các vật dụng này. Là hiện thân của Jensen Jacoby, Bà đã chọn 
một chiếc thuyền mẫu của Thụy Điển ở Thế Kỷ Thứ 17, một cái 
đấu bằng gỗ để dùng trong việc mua bán lựa mờ thời cổ, 1 cây 
cung và tên và những hột cây anh túc. Các dụng cụ tối tân chẳng 
hạn như cái kìm thì Bà từ chối vì không biết cách xử dụng. 


Kết quả thí nghiệm về thôi miên trên đây đã chứng minh được 
Bà Lydia Johnson đã là hiện thân của Jensen Jacoby, một nông 
dân ở Hansen, Thụy Điển chết cách đây ba Thế Kỷ. 


k 


105 


-25- 
CẬU BÉ BISHEN CHAND 


Bishen Chand sanh năm 1921 trong một gia đình có tên là 
Ghulam ở Thị xã Bareilly, Ấn Độ. Khi được 1 tuổi rưỡi, Bishen 
Chand thường hay hỏi về Thị Xã Philbhit, một thành phố cách 
Bareilly 50 dậm. Không một ai trong gia đình Ghulam (Bishen 
Chang) quen biết người nào tại thành phố này cả. Bishen Chand 
đòi gia đình chở em đến thành phố này vì em tin chắc rằng kiếp 
trước em đã sống ở đó. 


Thời gian trôi qua, Bishen Chand vẫn không ngưng nói 
chuyện về tiền kiếp của mình tại Thành Phố Philbhit. Gia đình 
em rất khó chịu phải nghe câu chuyện lập đi lập lại nhiều lần. 
Vào mùa hạ năm 1926, Bishen Chand được 5 tuổi, em nói là em 
nhớ lại rất rõ ràng tiền kiếp của mình: em là con một vị điền chủ 
giàu có tên là Laxmi Narain. Em bảo rằng em còn nhớ có một 
người chú tên là Har Narain sau này trở thành Cha của Laxmi 
Narain. Em tả lại ngôi nhà mà em đã sống, có 1 phòng dùng 
làm nhà thì và nhiều phòng khác dành cho phụ nữ. Hòng ngày 
em thường hay ca hát và nhảy múa với các cô Nautch, những 
vũ nữ chuyên nghiệp và cũng là những gái mại dâm. Em nhớ 
lại em thường đến dự tiệc tùng ở nhà người láng giềng có tên 
Sander Lal, căn nhà có "cái cổng màu xanh lá cây". Một hôm em 
khuyên cha nên lấy thêm một nàng hầu. 


Cha Bishen là một thư kỷ của chính phủ nên rất nghèo. Trong 
khi nhớ về tiền kiếp với đời sống sung túc, giàu có, Bishen càng 
bực bội với cuộc sống hiện tại túng bấn nghèo nàn. Thỉnh 
thoảng em khước từ không dùng những món ăn mà theo em các 
người hầu hạ (trong tiền kiếp của em) cũng chẳng dùng. Bishen 


104 


đòi ăn thịt cá trong khi nhà nghèo không có nên em thường sang 
hàng xóm để ăn. Những quần áo vải em bỏ một bên mà đòi 
quần áo lụa (em cho rằng quần áo vải cũng chẳng đáng cho các 
người hầu hạ của em mặc). Xin tiền cha, cha không cho, em 
khóc lóc. 


Một hôm cha của Bishen nói rằng ông có ý định mua một chiếc 
đồng hồ và em bảo: "Cha à, đừng mua, khi nào về Philbhit con 
sẽ lấy cho cha 3 cái đồng hồ tốt của Hiệu Muslim mà con đã 
thành lập." Bishen còn cho biết thêm tên người chủ tiệm đồng 
hồ. 


Chị Bishen lớn hơn em 3 tuổi, một lần đã bắt gặp em lấy rượu 
mạnh uống (mặc dù rượu này cất trong tủ chỉ dùng để làm 
thuốc). Em nói với người chị là em có thói quen uống rượu 
mạnh, ở tiền kiếp em thường uống rượu mạnh. Về sau em còn 
cho biết là ở tiền kiếp em có một nàng hầu (em hiểu sự khác biệt 
nàng hầu và vợ) tên là Padma. Mặc dầu Padma là gái mại dâm 
nhưng em rất mực thương yêu. Em còn hãnh diện khoe là em 
đã giết một người đàn ông từ nhà Padma đi ra. 


Trí nhớ về tiền kiếp của Bishen đã lọt đến tai Ông K.K.N. 
Sahay, một luật sư ở Bareilly. Ông đã đến nhà Bishen Chand và 
ghi chép tất cả những điều em nói. Sau đó ông đưa Bishen, 
người cha và người anh của em đi Philbhit. 


Luật Sư Sahay và gia đình Bishen đã tìm được đúng ngôi nhà 
của Laxmi Narain. Laxmi Narain, người mà Bishen nhận là tiền 
kiếp của mình đã chết được gần 8 năm. Một số đông đồng bào 
đã tụ tập tại đây khi nghe tin Luật Sư 5ahay và gia đình Bishen 
tới Philbhit. Hầu hết mọi người trong vùng đều nghe tiếng giàu 
có của gia đình Narain và tính tình phóng đãng của người con 
trai tên Laxmi. Laxmi Narain đã gian díu với Padma, cô gái mại 
dâm (hiện còn sống tại đó) và vì ghen tuông Laxmi đã bắn chết 
tỉnh địch. Gia đình Narain giàu có thế lực, nên Laxmi Narain 
được trắng án. Tuy nhiên vài tháng sau Laxmi Narain đã chết 


105 
vì bệnh lúc 32 tuổi. 


Khi đem em đến trường, Bishen đã chạy ngay vào phòng mà 
trước đây Laxmi Narain đã từng học. Một người đưa cho em 
tấm hình có chụp học sinh trong trường, Bishen đã nhận ra 1 
người bạn có hiện diện giữa đám đông. - và khi người này hỏi 
về thầy giáo thì Bishen đã tả đúng là thầy giáo thì mập và có 
râu quai nón. 

Tại đây Bishen đã nhận ra nhà của ông Sander Lal mà em đã 
tả lúc trước (trước khi đi Philbhit) có cổng xanh lá cây. Luật Sư 
Sahay khi đăng tải vụ này trên tờ báo quốc gia "The Leader” vào 
tháng 8 Năm 1926 là chính ông đã đến tận nơi và tận mắt thấy 
cái cổng của gia đình Sander Lal mầu xanh lá cây. 


Em cũng chỉ cho mọi người biết cái sàn mà Laxmi Narain đã 
cùng ca hát và nhảy múa với các cô gái Nautch. Các người bán 
hàng nơi đây cũng đều xác nhận. 


Cũng trên tờ báo "The Leader" Luật Sư Sahay viết rằng tên cô 
gái điếm Padma mà Bishen đã nói là người tình mà em rất đỗi 
yêu thương cũng đã được đám đông hiện diện hôm ấy công 
nhận là đúng. 

Trong ngày hôm đó vì muốn thử Bishen, người ta đã đem đến 
trước mặt em một căp trống Tabbas. Cha của Bishen cho biết là 
từ khi sanh ra cho đến bây giờ Bishen chưa bao giờ được nhìn 
thấy loại trống Tabbas này cả. Trước sự kinh ngạc của gia đình 
và của mọi người Bishen Chand đã chơi trống một cách thành 
thạo chẳng khác gì Laxmi Narain khi còn tại thế. Khi mẹ của 
Laxmi Narain gặp Bishen thì quả là một cảm tình sâu đậm đã 
phát sanh gióa hai người. Bishen đã trả lời tất cả các câu hỏi của 
Bà Mẹ Laxmi Narain (chẳng hạn như có lần em đã ném các quả 
dưa muối). Bishen đã nói tên và tả người đầy tớ hầu mình thuở 
trước và còn cho biết giai cấp của người này. Sau này em cho 
biết em thương yêu Bà Mẹ Laxmi Narain hơn là người mẹ đã 
sanh ra em hiện nay. 


106 


Cha của Laxmi Narain, trước khi chết, có chôn một số của cải 
nhưng mọi người trong gia đình không biết ở đâu. Khi được hỏi 
tới vụ này, em đã dẫn mọi người đến một căn phòng của gia 
đình. Tại đây người ta đã tìm được 1 kho toàn những đồng tiền 
vàng chứng tỏ quả là em đã sống tại nhà này ở tiến kiếp. 

Khi nghiên cứu vụ này Stevenson (Tiến Sĩ lan Stevenson, 
Chuyên Gia Khảo Cứu Luân Hồi) đã khẳng định đây là một 
trường hợp rất có ý nghĩa bởi vì hồ sơ còn được lưu giữ tại Văn 
Phòng một Luật Sư đáng tin cậy và nhiều nhân vật chính hiện 
còn sống và sự phối kiểm tin tức của Bishen có thể thực hiện 
được. Rất nhiều người biết Laxmi Narain hiện còn sống và biết 
rõ ràng khi Bishen nói về những ký ức của em. 

Hơn thế nữa theo Stevenson đây không phải là một vụ giả tạo 
vì gia đình Bishen Chand không có lợi lộc gì trong vô liên hệ 
với gia đình Laxmi Narain đã bị sa sút từ khi Laxmi Narain từ 
trần. 


Bishen Chand quả là tiền thân của Laxmi Narain. 


bó 


107 


-26- 
SHANTA DEVI 


Shanti Devi sanh năm 1926 tại thành phố có Dehli. Năm lên 3 
tuổi em thường kể lại cho gia đình nghe về tiền kiếp của em. 
Shanti nói kiếp trước em lấy một người chồng tên là 
Kendarnarth sống ở gần Muttra. Em có hai con và em chết khi 
sanh đứa con thứ ba vào năm 1925. Shanti đã mô tả căn nhà 
trước đây em từng sống cùng chồng và các con tại Muttra. 
Shanti nói tên của em ở tiền kiếp là Ludgi. Em mô tả các người 
thân bên em cũng như bên chồng em ở tiền kiếp, cách sinh sống 
của họ như thế nào và bị chết ra sao. Việc Shanti Devi tái sanh 
xảy ra rất mau, một năm sau khi chết nên ký ức của em ở tiền 
kiếp còn rất rõ ràng, mới mẻ. 

Vì thấy Shanti Devi cứ lập đi lập lại nhiều lần về tiền kiếp của 
mình nên Kishen Chand, người cậu của em đã gửi thư đi Muttra 
theo địa chỉ Shanti Devi cho biết để xem thực hư ra sao. Thư 
đến tay ông Kendarnarth, một người góa vợ và con đang sâu 
muộn vì người vợ tên Ludgi vừa chết trong khi sanh đứa con 
thứ ba năm 1925. Vốn là người theo Ấn Độ Giáo chính thống 
nên ông không chấp nhận vợ ông Ludgi đã luân hồi và trở 
thành Shanti Devi ở Dehli nhưng ông không khỏi hoài nghi vì 
có sự trùng hợp này. 


Để tìm hiểu sự thực, ông Kendarnarth đã nhờ người em họ tên 
Lal (sống ở Dehli) đi điều tra và đã hỏi về cô bé Shanti Devi 
này. Lấy cớ đi buôn bán, ông Lal đã tìm được đến nhà Shanti 
Devi. Vừa trông thấy ông Lal, khi ra mở cửa, em đã òa khóc và 
ôm choàng lấy ông. Bà mẹ Shanti Devi cũng chạy vội ra, ông 
Lal chưa kịp mở miệng thì Shanti Devi (lúc này 9 tuổi) nói với 


108 


mẹ: "Thưa mẹ đây là người em họ của chồng con. Hồi còn ở 
Muttra, chú ấy và chúng con không ở xa nhau lắm, nhưng nay 
chú ấy đã chuyển về Dehli. Con rất sung sướng gặp lại chú ấy. 
Chú ấy phải vào nhà. Con muốn biết tin tức của gia đình con." 

Sau khi được em kể lại những chuyện thuộc tiền kiếp của em, 
Ông Lal xác nhận là đúng nên đã đề nghị ông Kendarnarth đem 
người con cưng đến Dehli để thăm Shanti Devi. 


Khi ông Kendarnarth cùng người con trai tới nhà Shanti Devi 
thì Shanti Devi đã ôm hôn họ và đã gọi họ bằng các tên thân 
yêu. Shanti Devi đã đối xử với ông Kendarnarth như một bà vợ 
hiển. Em đã mời ông dùng bánh bích quy với phó mát. Bị xúc 
động Ông Kendarnarth đã không ngăn được nước mắt. Shanti 
Devi đã đã dùng những câu nói mà trước đây Ludgi vẫn sử 
dụng hằng ngày để an ủi ông, vè về ông. 

Câu chuyện đã làm cho báo chí và dư luận xôn xao. Các nhân 
viên điều tra đã đưa Shanti Devi đi Muttra và yêu cầu em dẫn 
họ về cái nhà mà em đã từng ở và đã chết tại đó ở tiền kiếp Khi 
xe lửa vừa tới Muttra, Shanti Devi sung sướng òa khóc và dở 
tay vẫy một vài người đứng trong sân ga. Em cho các điều tra 
viên biết một người là mẹ chồng và một người là anh chồng. Em 
đã nói đúng. Điều quan trọng hơn nữa là, vừa từ trên xe lửa 
bước xuống, thay vì dùng tiếng Ấn Độ Hindustrani như em đã 
được học tại Dehli thì Shanti Devi đã dùng tiếng địa phương 
Muttra mà em chưa từng bao giờ được dạy dỗ để nói chuyện 
với mọi người. Là hiện thân của Ludgi đã cư trú tại Muttra, nên 
em đã nói được tiếng địa phương này. 


Sau đó Shanti Devi đã dẫn các điểu tra viên về nhà 
Kendarnarth và còn cho biết thêm các chi tiết khác mà chỉ có 
mình Ludgi biết chẳng hạn khi ông Kendarmarth hỏi Shanti 
Devi trước khi chết Ludgi có dấu mấy cái nhẫn nơi nào. Shanti 
Devi cho biết những chiếc nhẫn đó được bỏ trong một cái bình 
và chôn dưới đất của căn nhà có. Các nhân viên điều tra đã tìm 


109 
thấy những chiếc nhẫn đó. 
Trường hợp luân hồi này đã được trình bày trước dư luận báo 
chí thế giới và là một đề tài sôi nổi trong việc khảo cứu tại nhiều 
trường học. 


110 


-27- 
NHỮNG HỒN MA CỦA CHUYẾN BAY 401 


Trong đêm thảm khốc 28 Tháng 12 Năm 1972 chiếc phi cơ 401 
của Hãng Eastern Airlines đã bị rớt xuống vùng Everglades, 
Tiểu Bang Florida. Tất cả 101 người vừa phi hành đoàn vừa 
hành khách đều tử nạn. Sau đó 2 tháng, Hồn Ma Bob Loft, viên 
phi công chính và Don Repo, viên phi công phụ đã xuất hiện 
trên một phi cơ khác cùng đường bay. 


Theo ông John Fuller, nhân viên phụ trách việc điều tra tai nạn 
nói trên thi hai hồn ma này đã xuất hiện nhiều lần, nhất là trên 
chiếc phi cơ 318 mang động cơ L-1011 sử dụng một số phụ tùng 
cũng như vật liệu còn lại của chiếc 401. 


Một lần, khi chiếc phi cơ 318 chuẩn bị cất cánh từ Newark đi 
Miami, viên phi công phụ đã hoàn tất việc kiểm soát lần chót 
cùng viên phi công chính bước vào phòng lái. Thực phẩm đã 
được cung cấp đầy đủ. Mọi công tác chuẩn bị đã xong. Máy bay 
chỉ còn chờ cất cánh. Như thường lệ cô chiêu đãi viên chính đếm 
lại số hành khách của chuyến bay. Cô thấy dư một người. Nơi 
dãy ghế hạng nhất, có một người ăn mặc như phi đoàn trưởng 
của hãng đang ngồi. Cô nghĩ có lẽ vị này dã làm xong nhiệm vụ 
và trở về Miami nên khỏi mua vé, vì lẽ đó số hành khách đã dư 
ra một người. Cô thấy phải báo cáo cho vị khách này tên ông 
không được liệt kê trên danh sách hành khách. Cô lại gần và hỏi 
xem có phải Ông đã được phép ngồi trên loại ghế Jump Seat 
(loại ghế tự động có thể nhảy dù ra ngoài khi máy bay gặp nạn) 
của dãy ghế hạng nhất để trở về Miami hay không? Nhưng Ông 
không trả lời và điểm nhiên nhìn thẳng về phía trước. Cô hỏi 
thêm lần nữa. Ông vẫn không trả lời, vẫn nhìn thẳng phía trước 


111 
mặt. 


Thấy lạ, cô liền báo cáo ngay cho vị giám thị trưởng. Vị này và 
cô cùng tiến về phía phi đoàn trưởng lạ lùng cũng hỏi lại như 
trên nhưng cũng như hai lần trước không được trả lời. Viên phi 
đoàn trưởng này nhìn chung không có gì khác lạ, duy có một 
điều là Ông có vẻ rụt rè ngơ ngác. Một trong hai người chạy vào 
phòng lái tường trình sự việc cho viên phi công chính (tức phi 
đoàn trưởng của chuyến bay). Ông John Fuller nhấn mạnh là có 
khoảng 6 hành khách ngồi gần vị khách này đều hiếu kỳ muốn 
biết sự việc. Viên phi công chính biết rất rõ là không hề còn một 
vị phi công nào khác ngoài phi hành đoàn của chuyến này, có 
nghĩa là vị khách lạ này không có giấy tờ hợp lệ. Vừa đi Ông 
vừa nghĩ như vậy và tiến về phía vị khách. Viên giám thị và cô 
chiêu đãi viên đứng kế bên. 

Ông cúi xuống nhìn mặt vị khách. Đột nhiên máu Ông như 
muốn đụng lại. Ông hét lên: " Trời Ơi! Chính là Bob Loƒt ñâu mà!". 
Toàn thể dẫy ghế hạng nhất im phăng phắc. Trước mắt mọi 
người, vị khách lạ lùng bỗng dưng biến mất. Viên phi công 
chính trở về phòng điều hành, ngưng việc cất cánh, kiểm soát 
lại một lần nữa, nhưng vô ích, vị khách lạ vẫn mất dạng. Sau đó 
chuyến bay vẫn tiếp túc cuộc hành trình về Miami. Tất cả hành 
khách lẫn phi hành đoàn đều hết sức kinh hãi. Khi về tới Miami, 
3 nhân viên của chiếc 318 (cô chiêu đãi viên, vị giám thị và viên 
phi công) có xem lại sổ ghi các biến cố xảy ra trong chuyến bay 
thì lạ thay các trang giấy có ghi rõ ràng sự việc trên đã hoàn 
toàn biến mất. (Theo luật lệ của FAA - Cơ Quan Giám Sát Luật 
Lệ Không Vận, thì mỗi chỉ tiết xảy ra trong chuyến bay đều phải 
ghi hết vào sổ). 


Bắt đầu từ vụ này, sau mỗi chuyến bay, người ta đã lấy báo 
cáo ghi sổ xếp ngay vào hồ sơ (Luật Lệ này trái với nguyên tắc 
của Hãng Eastern từ trước tới giờ). 


Một lần khác nữa, hồn ma Bob Loft cũng xuất hiện trên phi cơ 


112 


318 đứng giữa chiêu đãi viên và phi công chính, làm họ sợ hãi 
phải hủy bỏ chuyến bay. 

Viên phi công phụ Don Repo cũng xuất hiện trên Phi cơ 318 
nhiều lần. Một thời gian sau, hồn ma phi công chính Bob Loft 
không còn thấy nữa, nhưng người ta vẫn thấy Don Repo cho 
đến 2 năm sau ngày chuyến phi cơ 401 lâm nạn. 


Sau đây là vài sự việc xảy ra do Ông John Fuller ghi nhận; 
những sự việc đáng kể nhất đã xảy ra trước mắt một số người. 
Người ta tính có tới 12 lần hồn ma Don Repo xuất hiện cho đến 
cuối năm 1973. Thường thường Don Repo xuất hiện ra để giúp 
đỡ các cô chiêu đãi viên hay các nhân viên cơ khí sửa chữa các 
trục trặc kỹ thuật. Don Repo xuất hiện như một người bạn tốt, 
thích giúp đỡ mọi người. Có nhiều lần người ta thấy Don Repo 
trò chuyện với một số người trên máy bay. 


Sau đây là một sự việc xảy ra có sự chứng kiến của một nữ 
hành khách đi vé hạng nhất của chiếc phi cơ 318 từ Nữu Ước về 
Miami. Máy bay đang còn trên phi đạo. Nhân viên phụ trách 
đếm số hành khách đang tiến về dẫy ghế hạng nhất. Nữ hành 
khách nói trên ngồi cạnh một nhân viên phi hành trong bộ đồng 
phục kỹ sư cơ khí của Hãng Eastern. Có điều gì đó làm cho bà 
ta lo ngại. Viên kỹ sư gương mặt xanh sao, có vẻ như đang bệnh. 
Bà ta nói rằng nếu Ông cảm thấy không được khoẻ, Bà sẽ gọi 
một chiêu đãi viên đến giúp đâ Ông, nhưng Ông làm ngơ không 
trả lời. Bà liền gọi cô chiêu đãi viên đến. Cô xác nhận trông Ông 
như một người đang bệnh. Cô hỏi Ông có cần gì không thì Ông 
đã biến mất trước sự sửng sốt của nhiều hành khách. Riêng vị 
nữ hành khách ngồi cạnh bị khích động vô cùng. Vị nữ hành 
khách và nhân viên phi hành đã khám phá ra vị kỹ sư cơ khí 
ngồi dẫy ghế hạng nhất đó chính là Don Repo. 

Năm 1974 một phi đoàn trưởng đã xác nhận với ông John 
Fuller chính ông đã được một kỹ sư cơ khí phi hành ngồi trên 
một ghế J]ump Seat của chiếc L-1011 cho biết hệ thống điện của 


113 


máy bay đang trục trặc. Ông ra lệnh kiểm soát thêm một lần 
nữa thì khám phá được một mạch điện bị hư. Sau đó ông nhìn 
lại thì thấy chính là viên phi công phụ Don Repo. 


Thêm một chuyện xảy ra trong chuyến bay đi Mexico City vào 
tháng 2 năm 1974. Chiếc 318 đang sẵn sàng cất cánh. Một nữ 
nhân viên phi hành chợt nhìn thấy gương mặt của Don Repo 
nơi cánh cửa chính. Gương mặt nhìn thẳng mặt cô. Cô chạy lên 
cầu thang mời một nhân viên phi hành xuống xem. Cả hai vẫn 
nhìn thấy gương mặt trên cánh cửa. Họ liền báo với Ban Điều 
Hành. Viên kỹ sư cơ khí của Ban Điều Hành lập tức xuống xem, 
vẫn còn thấy gương mặt của Don Rep đang đăm đăm nhìn ông 
và nói với ông rằng: "Hãy cẩn thận! Máu baụ có thể bị bố cháu!" 
Rồi gương mặt biến mất. Quả đúng như vậy, trong lúc cất cánh, 
một máy bị cháy. Chiếc 318 chỉ còn chạy bằng một máy mà thôi. 


Những cấp thẩm quyền của Hãng Eastern cho rằng những 
hồn ma của chiếc 401 (Bob Loft và nhất là Don Repo) chỉ là 
chuyện nhảm nhí (có lẽ vì sợ ảnh hưởng đến việc thương mại 
của Hãng) và nói rằng không một ai trông thấy cả nhưng lại từ 
chối không cho ai xem sổ ghi các biến chuyển của các chuyến 
bay liên hệ. Người ta chỉ biết rằng, khi tất cả các đồ phụ tùng 
còn lại của chiếc máy bay bị rớt 401 đã được tháo gỡ khỏi chiếc 
318, thì các hồn ma nói trên không còn thấy xuất hiện nữa. 


Sự việc trên cũng giống như sự việc hồn ma Butler (Bà George 
Butler) ở một làng tại Machiasport, Tiểu Bang Maine, chết rồi 
nhưng còn xuất hiện nhiều lần trước sự chứng kiến của hàng 
trăm dân địa phương. Mục sư Cummings đã nhận được khoảng 
30 bản tường trình. 


Hồn ma của chuyến bay 401 cũng đã xuất hiện nhiều lần trong 
nhiều trường hợp trong một thời gian khá dài trước một số 
người được mục kích. 


œ-#-& 


114 


Phần VI 
TIẾN SĨ RAYMOND A. MOODY 


Ca Si Elvis Presley, một nghệ sĩ siêu đẳng Hoa Kỳ chết ngày 
16 Tháng 8 Năm 1977 tại nhà riêng ở Graceland, Memphis, 
Tennessee, Hoa Kỳ đã khiến hàng triệu người trên thế giới bòng 
hoàng xúc động. Ảnh hưởng tâm linh của Elvis đối với quảng 
đại quần chúng Hoa Kỳ rất rộng lớn Tiến Sĩ Raymond A. 
Moody đã bỏ ra trên 9 năm để sưu tầm, điều tra, nghiên cứu và 
viết cuốn sách "Elvis Presley After Death "( Elvis Presley Sau 
Khi Chết) 

Tiến Sĩ Raymond A. Moody Jr. tốt nghiệp Đại Học Đường 
Virginia với văn bằng B.A., M.A., và Ph. D. (Tiến 5ï). Sau khi 
đạy triết cho Đại Học Đường East Carolina, ông lại tốt nghiệp 
Y khoa Bác Sĩ Đại Học Đường Georgia vào năm 1976 và là Bác 
Sĩ Nội Trú của Y Khoa Đại Học Đường Virginia. Ông đã xuất 
bản những cuốn sách nổi tiếng như Life After Life, Reflections 
on Life After Life, có cả hàng triệu độc giả trên thế giới. Chúng 
tôi xin trích dịch một vài chuyện có thật trong cuốn “Høis 
Presleu After Death “do nhà xuất bản Peach Tree phát hành năm 
1987. 


115 


-28- 
JEREMY MORGAN, HIỆN THÂN CỦA ELVIS 


Vào mùa đông năm 1985, tôi đến thăm Nancy Morgan và 
]Jeremy, con trai nàng tại căn nhà nhỏ của nàng tại miền đồng 
quê Oregon Lúc đó nàng 33 tuổi và Jeremy thì 6 tuổi rưỡi. Hai 
tuần lễ trước đây, Nancy gọi điện thoại báo cho tôi biết nàng có 
nhiều chứng nghiệm bất thường với Elvis. Nàng không chịu tiết 
lộ bằng điện thoại và nghi là tôi nên đến gặp nàng thi thuận tiện 
hơn cho việc nghiên cứu của tôi. Nàng mời tôi đến nhà và tôi 
nhận lời. 

Tôi tới nơi Nancy và Jeremy ra cửa chào tôi và dẫn tôi vào 
phòng khách. Tôi nhận thấy có mấy bức tranh của Elvis treo 
trên tường. Lò sưởi xây bằng loại gạch cổ khá đẹp với cái hầm 
đựng củi. Nancy, người dáng cao, tóc nâu duyên dáng, với cặp 
mắt xanh, tươi cười cho tôi biết nàng đã ly dị chồng từ khi 
Jeremy chưa sanh ra đời và chồng nàng là một dân chài. Nàng 
không nghe tin tức gì về người chồng từ khi ly dị và nàng nuôi 
]Jeremy một mình. Nàng cho biết nàng là người ái mộ Elvis từ 
lâu. Nàng có rất nhiều dĩa nhạc của Elvis và xem tất cả các phim 
do Anh đóng. 


Đến đây nàng đi ngay vào vấn đề, nàng tuyên bố với một một 
luận điệu rất thành thực và cả quyết là Jeremy Morgan, con 
nàng là hiện thân của Elvis. Tôi đang ngồi tại ghế sô-pha và 
ngạc nhiên sao nàng có thể đi đến một kết luận lạ kỳ như vậy, 
nàng nói nhanh và mạnh dạn. 


" Khi Eluis chết, tôi cảm thấu như mất äi một người bạn thân nhất. 
Tôi lấu Willie, chồng tôi na khi học hết trung học, ngoài uiệc Elois 


116 


chết, tôi chống đối chồng tôi suốt cả năm 1977. Khi Huis chết tôi quá 
thất uọng 0à lâm bệnh. Tôi tưởng tôi sẽ chết. 

Willie uà tôi bắt ñầu đến gặp 0ị trục sư của chúng tôi oào tháng 10 
năm 1977. Chúng tôi đến gặp ị trục sự hai lần mỗi tuần để nói uể 
chuuện hôn nhân của chúng tôi. Vào tuàa Giáng Sinh năm đó, tôi có 
đi lại uới chồng tôi uà tôi tmane thai. Tôi nới uới Willie, chổng tôi, anh 
hết sức giận giữ. Anh la tôi uà bảo tôi không cẩn thận oà cho là lỗi tại 
tôi. Tuụ nhiên anh cũng ở uới tôi thêm uài tháng 0à sau đó anh bỏ ấi 
0à từ đó tôi không còn nghe tin sì uềanh nữa. Người anh em họ của 
anh cho tôi biết anh đi biển làm nghề chài lưới. 


Tôi nhớ thương Hlois hơn là tôi nhớ thương chồng tôi. Trong khi 
mane thai, nhiều đêm không ngủ tôi ñã khóc uì nhớ thương Hluis. Tôi 
khóc lóc: "Eluis bâu giờ Anh ở đâu, sao Anh nỡ bỏ mẹ con tôi?" Nhiều 
đêm tôi mơ thấu Anh. Một đêm tôi tơ thấu Anh, khi tỉnh dậu tôi 
tưởng Elois uẫn ở trons phòng neủ ới tôi. 


Trong lúc mang thai Jeremu không có gì xả ra để tôi tin đứa nhỏ 
trone bông tôi là Elois cả. Một lần tôi nghĩ là sau khi sanh, tôi sẽ đặt 
tên đứa nhỏ là Eluis, nhưng tôi lại nghĩ: "Không tôi không tài nào chịu 
đúng được mỗi khi sọi con tôi lại nehi là Anh đã chết. " 


Tồi được biết là tôi sẽ sanh ngàu 12 tháng Tám,nhưng tôi tưởng rằng 
tôi sẽ sanh uào ngày 16 tháng Tám tức đúng một năm sau khi Anh 
chết. Đến ngàu 12, tôi uẫn chưa sanh, tôi yên chí sẽ sanh oào nieàu 
16. Ngàu 16, uẫn chưa sanh. Đến ngàu 18, tôi äau bông, em tôi 0à 
chồng nó chở tôi đi bệnh uiện đêm đó 0à tôi sanh lúc 7 siờ 30 chiêàu 
tức một năm 2 nsàu sau khi Hlois chế. 

Khi sanh Jerenw sanh tôi chưa bao giờ có Ú nghĩ Jeremw là Elois. 
Jerem là một đứa trẻ ngoan thực sự tỉnh khôn. Nó ngủ nhiều. Không 
có uấn đềgì khó khăn uới nó. Nó thích chơi uới đồ chơi của nó trong 
nôi. Tôi thường nói chuyện uới nó trong khi tôi ủi đổ. Tôi thường uặn 
nhạc Elois cho nó nghe 0à nó thích lắm, thường nhảu cỡn lên, khi 
nnehe nhạc 0à trÏm cười. 


117 


Giáo Phái Baptist (Tẩ-Lễ) của một nhà thì đã dậu dỗ tôi. Mẹ tôi 
nói nhiều uề truuển thống 0à tôi được rửa tội thánh thần khi lên 14 
tuổi. Luân hồi không bao giờ được dạu haụ nói đến trong nhà thì uà 
tôi cũng không Dao giờ tin tưởng hãu nghỉ uỀluân hổi cả. 

Khi tôi biết Jeremu là hiện thân của Hois là lúc Jeremw sẩn 18 
tháng. Một hôm tôi đang chơi uới nó, tôi nhìn thấu có cái gì trong cặp 
mắt nó. Đúng là cặp mắt của Hois. Tôi nehi: "Phải chăng Jeremw là 
hiện thân của EHlois uà Elois đã trở lại?" Tôi bòng hoàng, 0à tôi không 
biết tại sao. Jerem lúc nào cũng thích nhạc Flois. Mắt nó giống như 
Huis. Tôi nghĩ rất nhiều đến Huis trong lúc mang thai uà một đêm 
tôi có cảm giác Elois ở trong phòng tôi. 

Rồi tôi nhìn thẳng uào mắt Jeremw 0à hỏi: ']erem, có phải con là 
Huis không?" Nó cười, tôi chắc chắn nó hiểu tôi nói gì. Nó trả lời "È 
hử" sật đầu. Tôi xúc động những mmuốn kể cho mọi người cùng biết, 
song tôi bỏ ú định ấu 0ì nehi là khi tôi nói ra chắc mọi người cho tôi 
là mất trí. Tôi chỉ kể cho người du nhất là em gái tôi nghe mmà thôi. 
Tối hôm đó tôi uới Jeremu đến nhà cô em sái. Chúng tôi ngồi trong 
nhà bếp. Tôi hỏi em tôi: "Ruth à, em có thấy ]erem có gì đặc biệt 
không?” 

Em tôi trả lời: "Em không biết, nhưng đôi khi em thấu Jeremw giống 
như Huis, có thể Huis tái sanh thành Jerem." 

Tôi thở dài nhẹ nhỏm khi nehe em tôi nói. Em tôi cũng thấu giống 
như tôi. Em tôi còn cho biết có một tối em tôi uà chồng nó giữ ]erem 
giúp tôi 0ì tôi đi oắng, Jeremu nói: 

“Hois thích đậu phọng uà chuối." Chính chúng tôi đã không biết 
điều đó cho đến uài tháng sau chúng tôi tới khám phá ra sự thật nàu. 
Huis thích đậu phọng uà bánh kẹp chuối thực. Tôi đọc được tin nàu 
0ài tháng sau buổi tối trong bếp nhà cô em sái tôi. Tại sao Jeremw lại 
biết uề Huis trong khi chúng tôi lại không biết?” 


Từ đó uềsau trong thâm tâm, tôi lúc nào cũng nghĩ Jeremu chính là 
Hois. Tôi biết Jerernu cũng sẽ làm một cái sì nối bật trong đời nó. Nó 


118 


có thể không phải là một ca sĩ, nhưng sẽ được nổi tiếng uà sẽ được 
người đời ngưỡng mộ. Chắc ông không tin, nhưng sự thật sẽ như 0ậU, 
rồi cả thế giới sẽ thấu điền đó. 

Năm uừa qua tôi đến gặp một nhà siêu linh học. Bà nàu chưa hề 
biết gì uề tôi mà tôi cũng không để lộ chút nào cho bà ta biết. Bà ta 
nắm taụ tôi uà nói nhiều điều mà chỉ mình tôi biết. Điều cuối cùng 
của bà ta nới ra là bảo tôi có tột đứa con trai, đứa trẻ nàu thật đặc 
biệt, kiếp trước là một người nổi tiếng. Bà nói hàng triệu người đã yêu 
mết người nàu uà thằng nhỏ nàu cũng sẽ trở nên lừng lẫu. 

Tôi không nói cho bà ta biết nhưng tôi biết bà ta muốn nói uềchuyên 
sì. Tôi không kểcho bà ta biết Jeremuw chính là hiện thân của Elis. 

Vì thế tôi cố gắng hết sức mình để cung cấp cho Jeremu những gì 
cẩn. Một neàu nào đó Jerem sẽ trở nên một nhân uật quan trọng 0à 
được dân chúng tiến mộ. " 

Khi Nancy chấm dứt câu chuyện của nàng, nàng đứng dậy và 
đi xuống bếp. Một lát sau nàng trở lại với một khay đầy bánh 
mì kẹp. Trong khi ba chúng tôi ăn, tôi nói chuyện với Jeremy. 
Tôi muốn biết phản ứng của em. Tôi hỏi: 

"Này Jeremu, em nghi thế nào uềcâu chuuện của mẹ em kểcho tôi 
nghe? Em có nighi em là Eluois không?" Tôi phải nhận là tôi thật kỳ 
cục khi đặt câu hỏi này cho một em nhỏ mới 6 tuổi. 

Jeremy không chút ngặp ngừng trả lời: 

"Vâng, tôi chính là Elois. Tôi chết rồi nhưng tôi đã trở lại. ' 

Tôi hỏi: " Em tin tưởng điều nàu bao lâu rồi?" Em nhớ lúc nào là lúc 
đầu tiên khi em nnehi như uậu 7" 

"Lúc nào tôi cũng biết tôi là Hois nga từ khi mới sanh". Em bảo 
đảm với tôi không chớp mắt. 

"Tôi trở lại để được ở bên mẹ tôi. Mẹ tôi dau khổ 0ì tôi, cho nên tôi 
đã trở uềsống uới mẹ tôi. " 


119 


Không thể nào nhầm lẫn, Jeremy đã nói bằng một giọng giống 
như giọng của Elvis. Cách phát âm, nhấn mạnh,chuyển giọng - 
tất cả đều như hệt Elvis kẻ cả cái giọng nhừa nhựa của vị danh 
ca này. Tôi suy gẫm không thể nghi ngờ gì, Mẹ em đã dạy con 
học được tất cả giọng nói của Elvis từ khi em còn đang nằm 
trong nôi. 


Tôi hỏi em rằng khi lớn lên em muốn làm gì. 
Em trả lời: " Tôi chưa biết,cũng có thể ]à một nhạc sĩ, một diễn uiên 
trên truyền hình, cũng có thể ]à một phi công. " 


Trong khi nói chuyện với em, dần dần tôi thấy hình như em 
đã có thể bình tỉnh giữ được sự cảm xúc của em. Em thông minh 
trên mức trung bình, em học khá. Không một người bạn hay 
một thầy giáo nào biết được sự bí mật lý lịch của em khi tôi hỏi 
em cho tôi biết. Mẹ em đã dặn dò em không nói cho ai hay. 


Tôi nghĩ hắn là Nancy đã dạy cho em thâm nhập và khuyến 
khích em với cách giáo dục em bằng nhạc, cá tính, đời sống của 
Elvis. Trong gia đình không có người cha, Nancy đã tạo ra "một 
người cha giả tưởng" cho con dưới hình thức một việc ngông 
cuồng hoàn chỉnh. Việc này đưa đến kết quả là cho cho Jeremy 
thấy hình ảnh một người đàn ông gương mẫu - người này chính 
là Elvis. 


Khi tôi sửa soạn ra về, Nancy nói nàng muốn cho tôi xem một 
việc nữa. 

“Hãy xem đây!" Nàng vừa nói vừa ra hiệu cho Jeremy và ngay 
tức khắc Jeremy thi hành vai trò của mình. Tôi thích thú chăm 
chú theo dõi Jeremy; nó bắt đầu hát bản "Don't Be Cruel" (Xin 
Đừng Độc Ác) bắt trước y hệt như Elvis từ giọng hát, điệu bộ, 
cách đi vòng trong một màn trình diễn gần như hoản hảo về 
động tác và kiểu mẫu của người mẹ anh hững. 


Khi màn trình diễn chấm dứt, tôi cảm ơn hai mẹ con nàng về 
sự khả ái và lòng hiếu khách trong buổi tối không bao giờ quên 


120 


được này. Tôi ra về, lòng bâng khuâng suy nghĩ không biết rồi 
đây họ sẽ ra sao? 


121 


-29- 


JACK MATHEW GẬP THÂN HỒN ELVIS PRESLEY 
TRẼÊN ĐƯỜNG MEMPHIS 


Đầu tiên tôi được nghe Bill Grady, viên quản lý một cơ sở 
buôn bán phụ tùng xe hơi tại một thành phố nhỏ ở Alabama kể 
về cuộc gặp gỡ rất ngộ nghĩnh của Jack Matthew và Elvis 
Presley. Tôi đến đấy để thuyết giảng và tôi cũng có cho biết là 
tôi chú trọng đến vấn đề thời sự đó trong dịp này. Sau đó Bill 
Grady đến và sẵn sàng cho tôi biết một chuyện vô cùng lý thú. 
Bill nói có quen một tài xế lái xe vận tải cỡ lớn tên là Jack 
Mathew. Jack nói là ông ta thấy Elvis Presley trên xa lộ sau khi 
Elvis đã chết và còn chở Ca Sĩ này nữa. Bill hỏi tôi có muốn nói 
chuyện với Jack không, Jack ở cách xa đây chừng khoảng 8 dậm 
tại một thành phố ở Alabama. Tôi trả lời tôi rất muốn gặp Jack, 
và Bill mời tôi ghé qua cửa hàng của anh sáng hôm sau để biết 
địa chỉ của Jack, cửa hàng của anh có hồ sơ ghi địa chỉ của Jack. 

Tôi đến cửa tiệm Bill lối 9 giờ sáng. Bill nhìn tôi mỉm cười, anh 
đứng sau cái quầy hàng bằng gỗ cây sồi và đưa tôi một mảnh 
giấy có ghi địa chỉ và số điện thoại của Jack Matthew. Bill mời 
tôi ngồi nói chuyện chơi một lát và uống cà phê. 

Trong lúc chúng tôi uống cà phê và trò chuyện, Bill cho tôi 
biết không biết Jack Matthew có chịu tiếp tôi không vì Jack là 
một người sống cô đơn, thầm kín. Anh cũng cho tôi biết sức 
khoẻ của Jack không được tốt, Jack đau bao tử và phổi vì uống 
rượu và hút thuốc - biết rõ Jack qua Bill, tôi có thể nói chuyện 
với Jack dễ dàng hơn. 


Khi trở về nhà, tôi liên lạc với Jack bằng điện thoại ngay. Bốn 


122 


tuần qua dù cố gắng điện thoại gặp Jack nhưng vẫn thất vọng 
không thể nào gặp được Jack. Tôi có vài lần dặn dò bà mẹ của 
Jack nhưng vẫn không được hồi âm. Cuối cùng tôi đành bỏ qua 
chuyện Jack và cho là Jack không muốn tiếp chuyện tôi. 


Một buổi sáng vào khoảng 8 giờ, tôi đang ngồi tại văn phòng 
thì điện thoại reo. Một giọng nói khàn khàn như người ngái ngủ 
vang lên: "Bác Sĩ Moody phải không, tôi là Jack Matthew". Hết 
sức thích thú, tôi cho Jack biết là tôi là một bác sĩ tâm trí, tôi rất 
chú trọng đến câu chuyện lạ lùng của Jack và Elvis mà tôi đã 
được nghe qua do Bill Grady kể lại. Tôi đề nghị được gặp Jack 
để tôi biết rõ ràng hơn. Jack hỏi tôi nghĩ sao về chuyện này, liệu 
tôi có gán cho Jack là một "Thằng Điên" hay "Thằng Sạo" chăng. 
Tôi trả lời là trong công cuộc khảo cứu của tôi tôi đã gặp rất 
nhiều người tâm lý bình thường cho tôi biết những chuyện thật 
khó tin về Elvis Presley và cảm nghĩ của tôi là tôi không có ý 
kiến "đúng hay sai" về những chuyện đó, nhưng tôi dám chắc 
họ là những người rất thành thực với tôi. 


Jack tán thành và anh hẹn sẽ nói chuyện với tôi trong một ngày 
gần đây. 


Ba tuần lễ sau, tôi lại nhận được điện thoại của Jack. Anh báo 
cho tôi biết hai ngày nữa anh sẽ đến Tennessee. Anh muốn tôi 
đến gặp Anh tại một trạm xe vận tải gần thành phố. Anh sẽ đến 
đó vào khoảng 5 giờ chiều hoặc muộn hơn. Tôi nói tôi sẽ đến 
đó gặp anh và báo anh biết anh sẽ nhận ra tôi là tôi sẽ mặc một 
áo ấm mầu nâu và đeo một máy thâu băng. 

Vào đúng ngày hẹn tôi đến trạm xe vận tải vào khoảng 4 giờ 
15 chiều; 5 già, 6 giờ rồi 7 giờ cũng vẫn chưa thấy Jack đến. Tôi 
định ra về thì vào khoảng 8 giờ kém 20, tôi thấy một người tài 
xế xe vận tải, cao, gầy, tóc hoa râm, bước vào cửa chính và đang 
nhớn nhác nhìn quanh. Thấy tôi anh cúi đầu chào và bước tới. 
Anh mặc quần jeans xanh, áo sơ mi Flannel sọc xanh, và đi đôi 
giầy òng cao bồi. Cánh tay phải vắt chiếc áo dạ ngắn sọc đỏ. Có 


123 

lẽ đã hai ngày anh chưa cạo râu. 
Khi tới gần bàn tôi ngồi. anh nói vời tôi: "Xin lỗi Bác Sĩ Moody, 
tôi đến trễ. Dọc đường cách dây độ 100 dậm, xe tôi bị hư, trời 


lại mưa to quá ". Tôi nhìn qua cửa sổ, trời đang mưa như trút 
nước đã hơn một tiếng đồng hồ. 


Jack ngồi xuống và chúng tôi gọi cơm chiều. Chúng tôi vừa ăn 
vừa nói chuyện. Đầu tiên Jack cho tôi biết là anh đã cai rượu và 
anh đã phải vào nhà thương cả thảy 3 lần. Hiện giờ anh đã bỏ 
được rượu khoảng gần một năm nay. Tôi thầm nghỉ, đôi mắt 
sâu thẫm và chan chứa tình cảm chứng tỏ anh là người ghiển 
TƯỢU. 


Sau khi dùng cơm xong, anh bật lửa châm thuốc hút. Tôi đề 
nghị anh nói chuyện về việc chứng nghiệm với Elvis Presley. 


“Irở lại vào Năm 1980, ngày đó là ngày 20 tháng Chạp, tôi nhớ 
rõ vì ngày đó là ngày tôi giao động mà còn vì ngày đó xảy ra 
trước hai ngày sinh nhật của mẹ tôi ( Ngày 22 tháng Chạp là 
ngày sinh nhật của mẹ tôi). Thật khẩn trương làm sao vì tôi phải 
trở về nhà tại Alabama cho kịp sinh nhật của mẹ tôi. Từ miền 
cực Tây tôi phải chuyên chở và giao hàng tại Memphis. Tôi lo 
sợ chẳng may đọc đường xe bị hư thì tôi không kịp về dự lễ sinh 
nhật của bà. Tôi dự định xuống hàng tại Memphis hôm 21 và 
trở về ngay đêm đó. Tất cả gia đình tôi đều về nhà dự lễ sinh 
nhật của bà và ở lại cho đến ngày Giáng Sinh. 

Tôi rất lo lắng cho mẹ tôi vì bà bị bệnh tim vừa nằm 2 tháng 
bệnh viện để điều trị. Tôi sợ có thể đây là lần sinh nhật cuối 
cùng của bà. Tôi đang ở với bà. Tôi có lấy vợ được 5 năm và vợ 
tôi đã bỏ tôi vào năm 1978; từ đó tôi vẫn sống với bà. 

Đêm ấy tôi lên đường. Trời tối đen như mực. Lúc đó vào 
khoảng 9 giờ 30, tôi đến cách Memphis chừng một trăm dậm về 
phía tây. Tôi biết rõ con đường này và dự trữ đến Memphis vào 
đêm ấy. Bấy giờ, có điều là lạ là tôi rất ít khi cho người đi đường 


124 


quá giang. Cách nay khoảng sáu năm có lần tôi cho một gã quá 
giang ở Nevada, tự nhiên gã này nổi khùng chửi mắng tôi. Gã 
đâm tôi nhưng tôi đánh bật được con dao khỏi tay gã và xô gã 
xuống lề đường. 

Tôi là một tài xế xe vận tải độc lập nhưng kể từ dạo đó tôi 
không cho ai quá giang nữa. Thời buổi này, ông không thể 
ngừng xe dọc đường cho khách quá giang. 


Nhưng đêm 20 tháng Chạp lại khác hắn. Tôi dừng xe lại đổ 
thêm xăng. Tôi cảm thấy bồn chồn nên xuống xe và đi bộ vòng 
quanh để lấy lại sự thư thái. Tôi uống hết hai ly cà phê. Chung 
quanh trạm xăng đèn pha chiếu sáng rúc, nhưng bên kia đường 
và phía cánh đồng thì tối om. Phía đường bên kia có nhiều bụi 
cây, một vùng toàn cây. Nhìn về phía ấy tôi thấy một ánh sáng. 
Không phải ánh sáng của một cây đèn bấm mà giống như một 
vầng ánh sáng phát ra từ những lùm cây. Tôi nghĩ ngợi. Lúc 
đầu tôi tưởng là đám mây sáng qua các cành cây, nhưng tôi quả 
không biết ánh sáng trên từ đâu phát ra. Tôi đứng bên đường 
và đăm đăm nhìn chùm ánh sáng mờ mờ. Rồi bỗng nhiên tôi 
thấy một người đi đằng trước ánh sáng này. Anh ta đi đọc theo 
con đường về phía xa lộ. Anh ta mặc áo khoác, tay cặp một gói 
đồ. 


Tôi cho là Anh đang đi dọc con đường và bước qua vùng ánh 
sáng, nhưng ngay lúc ấy tôi thấy Anh ta đang đi trên đường. 
Có thể Anh từ rừng cây bước ra, Thực tôi không biết Anh từ đâu 
tới. Tôi vừa đoán có lẽ Anh đang đi dọc con đường trước khi tôi 
thấy Anh nhưng tôi không biết thật. 

Thoạt đầu tiên tôi không nhìn thấy chân Anh. Anh đang đi 
đằng sau vài lùm cây thấp nên tôi chỉ trông thấy phần trên từ 
hỏng lên tới đầu mà thôi. Hình như Anh nhìn thấy tôi, tiến tới 
và băng qua đường. Giờ này không có xe cộ gì cả. 

Tôi đến ngay bên Anh và hỏi: "Anh đi đâu?”". Trong lòng tôi 
cảm thấy thương hại Anh. Tại sao, tôi không biết. Anh có vẻ lo 


125 
âu. Tôi nghĩ là Anh không nghe câu hỏi của tôi vì tôi nói hơi 
nhỏ nên Anh không trả lời. Tôi lại nói to hơn: "Anh đi đâu?” 

Lần này Anh nhìn tôi và nói: "Memphis" 

Tôi hỏi: "Đi nghỉ lễ ở Memphis à?" 

Anh trả lời: "Vâng tôi đi về nhà thăm cha mẹ tôi". 

Anh nói giọng Tennessee rất trầm. Tôi không thấy rõ mặt Anh 
vì Anh đội một cái mũ lớn, cũng có thể là loại mũ trùm đầu. Tôi 
không hiểu tại sao Anh lại ở trên con đường cách xa Memphis 
cả trăm dậm, nên tôi hỏi: 

"Anh đi bằng gi?" 

Anh trả lời: "Tôi ra xa lộ để xin quá giang." 


Rồi Anh tiếp tục đi cho đến khi khuất dạng. Tôi trở về trạm 
xăng, lên xe quay trở về xa lộ. Từ trạm xăng ra xa lộ chừng nửa 
đậm, nhưng mới đi chừng khoảng một phần tư dậm, tôi đã thấy 
Anh đang đi bên lề đường bên trái, tay cắp gói đồ. 


Không suy nghi tôi ngừng xe ngay bên cạnh Anh. Tôi quay 
kính xe xuống, thò đầu ra ngoài nói với Anh: "Tôi đi Memphis 
đây, tôi cho Anh quá giang”. 


Anh cảm ơn tôi, băng qua đường và trèo lên xe. Tôi chạy ra xa 
lộ, thăng đường đi Memphis. Nhìn Anh vừa lên xe, tôi có thể 
nói Anh là người lịch lãm. Anh gọi tôi là "Ngài", vậy "Thưa 
Ngài' hoặc "Thưa Ngài không". Tôi nghĩ Anh hắn phải được 
giáo dục kỹ lưởng. 


Tôi thật là quá mệt trên suốt quãng đường còn lại đi Memphis 
nhưng nhờ có cà phê mà tôi còn tỉnh táo. Chúng tôi nói chuyện 
huyên thuyên, tôi không nhớ hết, nhưng tôi còn nhớ có nói đến 
âm nhạc mà cả Anh và tôi cùng thích. Anh cho tôi biết Anh 
đang mong mái gặp cha mẹ Anh. Tôi nói là Anh nghi đến mẹ 
Anh cũng như tôi nghi đến mẹ tôi. Cha mẹ là những người gần 
gủi thực sự. Anh nói với tôi Anh có mấy món quà biếu cha mẹ 


126 


Anh trong gới đồ Anh đang mang theo. Anh cũng kể với tôi có 
một thời gian Anh làm tài xế xe vận tải và Anh biết nhiều loại 
xe. Anh còn nói Anh có vài chiếc Cadillacs, nhưng tôi không 
tin. Tôi nghĩ Anh chỉ là một gã nghèo khổ, muốn làm cho ra vẻ, 
nhưng tôi không nói với Anh điều đó. Tôi nghĩ thật là chuyện 
khó tin, một người có mấy chiếc Cadillacs lại phải xin quá giang 
xe giữa đường như thế này. 


Chúng tôi rất tương đắc. Tôi cho Anh biết là tôi ghiền rượu. 
Anh tỏ vẻ thông cảm và cho tôi biết Anh cũng nghiện ma túy, 
thuốc ngủ, nên rất hiểu tôi. Lúc này trong xe rất tối nên tôi 
không thấy rõ mặt Anh. Tôi không thể nói Anh bao nhiêu tuổi. 
Tôi nghĩ Anh chừng 30 hay 35, cũng có thể trẻ hơn. 


Còn chừng ít dậm nữa là tới Memphis, những ngọn đèn hai 
bên đường giúp tôi nhìn thấy Anh rõ hơn. Tôi trông Anh rất 
quen thuộc. Chắc chắn truớc đây tôi đã gặp Anh. Tôi hỏi Anh 
muốn xuống đâu. Anh cho tôi địa chỉ, đó là Đại Lộ Elvis 
Presley. Anh bảo Anh xuống gần đây cũng được. Vì muốn biết 
Anh là ai nên tôi tự giới thiệu: "Tôi là Jack Matthew”. Tôi nhìn 
Anh khoảng một giây. 

Lúc tôi vừa nhìn Anh thì Anh quay lại nhìn thắng vào mặt tôi 
và nói: "Thưa Ngài tôi là Elvis Presley”. 

Tôi lạnh cũng và cứng đơ. Mồ hôi vã trên trán và lòng bàn 
tay... tôi không thể nói được. Tôi lắp bắp hình như câu: "Anh 
nói chơi đó chứ!”. Còn độ một dậm nữa, tôi sợ quá và không nói 
nên lời. Tôi không biết sao tôi còn có thể lái xe được trong tình 
trạng này. 

Đúng là Elvis Presley, hay hồn ma Anh. Trông Anh vẫn giống 
như xưa, như những ngày vui của Anh. Chân tôi run rẩy trong 
đôi giầy ống. 

Cuối cùng Anh nói Anh muốn xuống xe và tôi đã ngừng lại 
để Anh xuống. Tôi đã gặp hồn mat Tim tôi đập thỉnh thịch. 


127 


Tôi chưa bao giờ đến Graceland cả nhưng hai tuần sau đó, tôi 
mạnh dạn trở lại Memphis và chạy qua Graceland. Thật là gần 
chỗ tôi đã ngừng xe để Anh xuống. 


Đó là câu chuyện của tôi. Tôi không uống rượu hôm xảy ra 
chuyện đó. Tôi đã bỏ được rượu khoảng một tuần trước khi 
chuyện đó xảy ra. Tôi thể tôi không uống một giọt rượu nào 
đêm đó cả. Tôi cũng không dùng một loại thuốc nào đêm đó. " 


Sau khi Jack kể xong chuyện, tôi đã mất cả tiếng đồng hồ để 
cật vấn. Tôi muốn biết anh có phải là người ái mộ Elvis trước 
đêm 20 Tháng 12 Năm 1980 không. Anh trả lời Anh có ái mộ 
Elvis nhưng anh thích loại nhạc dân ca hơn là kích động nhạc. 
Những ca sĩ thần tượng của anh là Willie Nelson và Waylon 
Jennings. 


Tôi nhận thấy Elvis và Jack có vài điểm tương đồng về cá tính 
trong đời sống. Thứ nhất là Elvis và Jack cũng gần gủi thương 
yêu mẹ. Cả hai đều lái xe vận tải và đều thích xe; cả hai cũng ly 
đị và vương mắc chất độc (rượu, ma túy). Một điểm nữa là Jack 
gặp sự xuất hiện của Elvis trên con đường hoang vắng, sự lo âu 
của Elvis cũng như sự băn khoăn lo lắng của Jack trước khi gặp, 
là làm sao về nhà kịp để đoàn tụ với gia đình. 


Sau khi nghe tôi trình bầy, Jack rất ngạc nhiên về những sự 
trùng hợp và tương đồng tôi nêu lên mà anh không nghĩ tới. 
Anh hỏi tôi xem có phải vì nguyên do tâm lý hay bệnh hoạn mà 
chuyện xảy ra đêm đó. 

"Thú thật tôi không biết, Jack à. Nếu anh muốn biết tôi giải 
thích, tôi sẽ nói anh nghe. Như anh biết tôi đang thử không chấp 
nhận chứng nghiệm của anh, tôi chỉ nói sự giải thích có thể có 
được chứ không phải là đúng hắn." 

Anh dục tôi: "Cứ nói đi" 


Đầu óc tôi quay trở về lúc tôi học y khoa trong thời gian nội 
trú và thực hành về trường họp người nghiền rượu bất thình 


128 


lình bỏ rượu như Jack nói với tôi anh đã chấm dứt không uống 
độ một tuần trước khi câu chuyện kỳ lạ xảy ra trên đường 
Memphis. Tôi bắt đầu chậm rãi nói với người tài xế xe vận tải 
đang ngồi trước mặt tôi. 

"Jack, anh có bao giờ nghe thấy chứng bệnh mê sảng động 
kinh không?” 

- "Có, họ nói với tôi rằng mỗi lần tôi đi chữa bệnh ghiền rượu 
tại bệnh viện có thể nhìn thấy các con chuột mầu hồng sau khi 
bỏ được rượu. Riêng tôi chẳng bao giờ thấy, nhưng người bạn 
cùng chữa trị với tôi nói cho tôi biết là có thấy". 

Tôi nói cho anh biết có trường hợp ít ngày sau khi ngừng rượu, 
người ghiền thấy những ảo ảnh linh hoạt. Người đó nhìn thấy 
những vật mà thật ra không có. Người đó đổ mồ hôi, giao động 
và run rẩy. Những người bị mê sảng động kinh thường mất 
ngủ, mệt mỏi và luôn luôn sợ hãi. 

Jack rất chú ý đến điều tôi nói. Tôi ngưng một chút nhìn anh, 
anh uống một ngụm cà phê và hít một hơi thuốc lá. 

"Vài triệu chứng của bệnh mê sảng động kinh đã xảy ra với 
anh đêm đó". Tôi tiếp tục: 


"Anh nói với tôi anh sợ sệt khi anh ngừng tại trạm xăng. Rõ 
ràng anh mệt mỏi và đi tản bộ chung quanh để chấn tĩnh. Sau 
này anh nói anh bị ra mồ hôi và lạnh cứng vì sợ hãi. Tất cả 
những việc đó xảy ra một tuần sau khi anh ngưng uống rượu". 


Tôi ngừng lại và thấy anh trầm ngâm nhìn ra phía xa. Trông 
anh như mất trí. Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau. Tôi bắt đầu 
suy nghĩ liệu một người bị mê sảng động kinh có thể lái được 
một xe vận tải lớn đi hàng trăm dậm mà không hề hấn gì như 
trường hợp của Jack không. 


Thật là ngoài tầm tay, tôi tự hỏi có thể như vậy được không và 
óc tôi liên tưởng đến một việc đã xảy ra cách đây mấy năm cho 


129 


chính tôi.Một đêm tôi đang làm việc trong phòng cấp cứu thì 
có một người, cũng là tài xế xe vận tải, bị bệnh mê sảng động 
kinh trầm trọng đến. Anh này là người ghiền rượu, anh nói với 
tôi anh lái xe xuyên bang, đột nhiên thấy nhiều ảo ảnh. Anh bắt 
đầu thấy các xác chết và những con vật kỳ quái to lớn nằm dài 
trên mặt đường. Tuy nhiên anh vẫn điều khiển được cái xe về 
nhà, vào bệnh viện thành phố sau một cuộc hành trình dài. Tôi 
đã tìm đuọc câu trả lời: "Có thể một người sau khi cai rượu bị 
ảo ảnh vẫn có thể lái một xe lớn trên xa lộ. 

Jack làm tôi tỉnh mộng: những lời anh nói khiến tôi giựt mình 
trở về thực tại, tôi đang ở trong một quán ăn của một trạm xe 
vận tải miền đồng quê Tennessee. 

"Bác Sĩ Moody, tất cả những gì ông nói đều đúng cả." Jack nói. 
"Thật đúng tôi hết sức bị giao động đêm đó. Tôi quên không nói 
cho ông biết. Bây giờ tôi mới nhớ lại, đêm đó, tôi mất bình tĩnh 
VÔ cùng.” 

"Tốt, sự kiện anh giao động hiển nhiên hơn là việc anh ngưng 
uống rượu. Có thể việc anh nhìn thấy Elvis là một ảo ảnh nếu 
anh bị chứng mê sảng động kinh." 


"Vậy, có thể là tất cả chỉ trong tưởng tượng mà thôi." Jack hỏi. 

"Ai biết được, có thể một phần là sự thật mà cũng có thể một 
phần là ảo ảnh.Có thể là có một người đã quá giang xe anh, đi 
xe cùng anh 100 dậm, và phần cuối anh đã ảo ảnh người này là 
Elvis Presley như trong giấc mơ”. Tôi trả lời anh. 

Trông anh do dự. "Tôi không biết Bác Sĩ à" anh nói. 

"Tôi cũng không biết, Jack ạ" 

Cả hai chung tôi đều cười. 

Lúc này trời đã khuya. Jack muốn lên đường đi một quãng rồi 
mới nghỉ. Trời mưa cũng đã tạnh. Tôi tiễn đưa anh ra xe của 
anh, chúng tôi bắt tay từ giã, anh leo lên xe. Anh quay kính 


130 
xuống, nhìn tôi, miệng cười toe toét. Tiếng động cơ bắt đầu nổ 
và rú lên. 

"Suy nghị, tất cả mọi thứ là do tôi uống rượu”, Anh cao giọng 
nói để át tiếng nổ của động cơ. 

"Vâng có thể là đúng, mà chuyện kia cũng có thể là đúng” 

"Cái gì, Bác Sĩ Moody?” Anh hỏi lại. 

"Có thể là anh đã thực sự nhìn thấy hồn ma của Elvis Presley"” 
Tôi nói thật to cho anh nghe. 

Cả hai chúng tôi đều cười rộ, và tôi đứng nhìn theo chiếc xe 
vận tải cổng kềnh của anh, với đèn nhấp nháy, kéo đi vào miền 
núi lạnh lẽo của Tennessee trong đêm khuya. 


ki 


151 


-30- 
CHIẾC ÁO CHOÀNG BỊ ÁM ẢNH BỞI THÂN HỒN 
ELVIS PRESLEY 


Vào Năm 1975 khi Elvis Presley cho cô chiếc áo choàng, Janice 
McMIichael không bao giờ nghĩ nó sẽ là vật lưu niệm. Giờ đây 
chiếc áo hình như có một đời sống riêng tư, đôi khi cô lo lắng 
có nên giữ hay không. Tôi (Raymond A. Moody) nói chuyện với 
Janice tại Hoa Thịnh Đốn vào mùa hè năm 1986. Lúc đó Cô 39 
tuổi và là một thiếu phụ tóc vàng duyên dáng đang làm thư ký 
cho một trường đại học. Trước khi bắt đầu vào đời cô có biết 
Elvis. 


"Tôi có đi theo Elvis trong những năm đầu của thập niên 70. 
Về phần Anh không có gì quan trọng, về phần tôi có những 
ngông cuồng cá nhân: Tôi đang thử làm thương mại trong thị 
trường ca nhạc thời gian này. Tôi là một diễn viên xinh đẹp,tài 
giỏi, nhưng tôi nhận thấy dù có tài năng cũng khó để có thể biểu 
diễn kiếm tiền. Tôi người Ohio bỏ nhà năm 21 tuổi đi California 
tìm việc với ước vọng trá thành một diễn viên. Thật may mắn 
nên tôi đã được tuyển chọn trong vài màn trình diễn. Tuy nhiên 
vẫn không đủ sống với nghề này. 


Vào đầu năm 1970 một người bạn đã giới thiệu tôi với Elvis 
Presley Anh thật tử tế dễ mến. Khi tổ chức một bửa tiệc, Anh 
không yên lòng nếu chưa gặp mặt tất cả mọi người, Anh thường 
trò chuyện hỏi về quê quán và đời sống cuả từng người. Anh 
thật là dịu dàng. Tôi không biết phải nói gì thêm nữa về Anh. 
Tôi không nhớ rõ đã gặp anh bao nhiêu lần; có thể là 5 hay 6 
lần. Tôi không bao giờ gặp Anh trong chương trình bình 
thường. Có thể nói rằng tôi là người tình đặc biệt của Anh, 


132 
nhưng thực ra không phải thế. 


Thời kỳ tôi biết Anh, Anh rất sợ chết. Anh có vẻ không được 
khoẻ. Nhưng cá tính hiển hòa của Anh vẫn chói sáng. Tôi và 
Anh nói nhiều đến sự chết chóc. Anh muốn biết ý tưởng của tôi 
về cái chết. Tôi nhớ đã nghĩ: 

"Anh là người giàu có trên thế giới nhưng muốn một thứ, mà 
tiền không thể mua được. Anh muốn biết về sự chết." Đó cũng 
là điều tôi quan tâm, vì thế chúng tôi trò chuyện. Lần cuối cùng 
tôi gặp Anh khoảng vài năm trước khi Anh chết. Tôi không nhớ 
rõ năm nào, tôi nghĩ là năm 1975. Sau khi gặp Anh tôi ra về. 
Trời lạnh và mưa. Tôi không mặc áo ấm vì tôi đến bằng máy 
bay từ miền Nam California ấm áp. Elvis choàng cho tôi chiếc 
áo khoác mầu nâu nhạt của Anh. Tôi nhận thấy việc tặng đồ đối 
với Anh gần như tự động. Hầu như Anh không bao giờ để ý 
đến. 


Trước khi quen Elvis tôi rất dè dặt. Khi gặp Anh, tôi nhận thấy 
nhược điểm này. Anh có lối cư xử làm người ta thấy dễ chịu. 
Cách ăn nói của Anh cũng vậy. Elvis làm tôi không còn đè dặt, 
chiếc áo là món quà đặc biệt với tôi, gợi cho tôi nhớ lại lời cổ 
nhân nói bè bạn có thể cởi áo cho nhau. Tôi mua một cái túi 
nhựa để treo áo này trong tủ áo. Từ khi có chiếc áo tôi đã đổi 
chỗ ở ba lần và mỗi lần dãn nhà, chiếc áo đều được tôi đem theo 
về chỗ ở mới. 

Cái chết của Elvis như cả tấn gạch đè nặng lên tôi. Tôi được 
tin này sau hôm Anh chết. Tôi ở nhà cả ngày hôm đó viết thư 
và nghe nhạc của Anh. Buổi sáng khi đồng hồ báo thức vừa 
ngừng reo, tôi mới nghe tin loan báo Anh chết hôm qua. Thật là 
kỳ dị, trước đây hai ba ngày tôi thoáng có ý nghĩ là tôi đến gặp 
Elvis. Tôi biết Anh không được khoẻ. Ý nghĩ thoáng qua trong 
đầu tôi Anh không sống mọi được và tôi nên lại thăm Anh. 
Đúng là điều kỳ quặc tôi sợ Anh chết hai ngày trước khi Anh 
chết? Elvis chết làm tôi ngơ ngẩn. 


1335 


Tôi bị giao động. Thỉnh thoảng đôi tay tôi như run lên. Tôi lo 
lắng về sức khoẻ của tôi, tôi sợ hãi cái chết suốt trong sáu tháng 
trời. Elvis hình như bất tử. Anh là người chết đầu tiên mà tôi 
biết. Bà nội, Bà ngoại tôi vẫn còn sống. Tôi không được biết ông 
ngoại ông nội tôi vì các cô mất trước khi tôi ra chào đời. Elvis là 
người thứ nhất tôi biết rõ là chết. Trong khoảng sáu tháng tôi sợ 
cái chết đến hết hồn. 

Trong thời gian này chiếc áo choàng ít được tôi dùng đến. Chỉ 
một tuần chiếc áo đã hai lần rơi xuống sàn tủ trong lúc tôi đi 
làm. Chưa bao giờ áo này rơi như vậy thế mà chiếc áo rơi hai 
lần trong một tuần. Tôi không thể biết rõ thời gian là bao lâu 
sau khi Elvis chết. Có lẽ chừng một tháng nhưng chắc chấn 
không quá hai tháng. Lần đầu thấy chiếc áo rơi, tôi có cảm giác 
sợ sệt. Thành thật mà nói tôi đã tự hỏi có phải Elvis từ bên kia 
thế giới đang cố làm tôi chú ý đến không. Sau lần thứ hai tôi lấy 
túi nhựa ra và treo áo vào tủ. 

Tôi nhớ rõ là vào tháng 11, cái áo thực sự hoạt động. Áo rơi 
khỏi mắc 3 lần thượng tuần tháng 11, một lần tôi nhìn thấy áo 
đang rơi, lúc đó tôi đúng cách độ 5 feet. Lần này là ban ngày. 
Tôi không thể tưởng tượng nổi làm sao cái áo có thể rơi như thế. 
Thật là kỳ dị. 

Không mấy người biết nguyên nhân nào tôi có cái áo kể cả mẹ 
tôi và em gái tôi. Tôi hiểu là nếu có người biết xuất xứ của chiếc 
áo thể nào họ cũng đánh cắp, tôi chắc chắn như vậy. Tôi biết có 
một người khoe trong quán rượu là ông ta có một tập dĩa gốc 
của Elvis với nhãn hiệu mặt trời. Không đầy một tuần lễ sau, 
nhà ông bị đột nhập và tập dĩa bị mất trộm. Bạn không thể để 
cho người ngoài biết bạn có những vật lưu niệm của Elvis, nếu 
bạn muốn giữ. 

Trong túi bên phải của chiếc áo còn sót lại vài mảnh khăn giấy 
lau mặt và một đồng xu. Tôi bật cười - một đồng xu trong túi 
áo của một ông triệu phú! Khăn giấy và đồng xu vẫn còn 


134 
nguyên trong túi. Tôi chưa bao giờ lấy ra. 

Tôi bị khủng hoảng tỉnh thần từ khi Elvis chết nên tôi đã tìm 
một người đến ở chung. Người này tên Mary, quê ở Oklahoma. 
Mary đến đây để làm việc cho chánh phủ. Tôi sợ hãi có người 
xâm nhập vào phòng tôi và thấy tôi có một mình nên tôi đã để 
Mary ở chung và chia bớt tiền nhà với tôi. Đây là lần duy nhất 
tôi cảm thấy sợ hãi sự cô đơn khoảng 6 tháng sau khi Elvis chết. 


Mary dời tới tháng Giêng. Tháng 11, chiếc áo như biết hoạt 
động, rơi 3 lần. Ngày 20 tháng 11 tôi tỉnh dậy giữa đêm khuya. 
Cái đèn ngủ ở ngoài hành lang phía ngoài phòng ngủ chiếu ánh 
sáng thẳng vào cái tủ đóng chìm trong tường để treo quần áo. 
Tủ này có hai cánh của kéo, một cánh thì được kéo hết về một 
phía, phía tủ mở là phía treo chiếc áo. Tôi không biết sao tôi lại 
thức giấc giữa đêm khuya và nhìn về phía cái tủ. Tôi cố tập 
trung đôi mắt nhìn vào cái tủ vì tôi không tin cái gì mà tôi đang 
thấy. Cái tay áo của chiếc áo choàng chuyển động, tay áo co lên 
rồi duỗi xuống. Đó là tay áo phải. Tôi biết rõ là tay phải theo 
cách treo của áo. Tôi hoảng vía. Tôi cố cử động mà không nổi. 
Tôi như bị tê liệt. Tôi không biết là bao lâu. Có thể 10 phút, cũng 
có thể 30 phút. Thỉnh thoảng cái tay áo co lên từ từ rồi lại buông 
xuống. Buổi sáng, thức dậy tôi thấy chiếc áo vẫn còn treo trên 
mắc. Lần này chiếc áo không rơi. Tôi chưa bao giờ thấy chiếc áo 
chuyển động như lần đó cả. 


Tôi cũng chưa bao giờ kể cho Mary biết chuyện về chiếc áo. 
Vào tháng Hai một người đàn bà đến ở một căn phòng dưới 
hành lang của chung cư. Tôi có biết bà ta. Tên Bà là Alice. Bà là 
người rất chú trọng đến siêu linh. Bà ta đã đưa tôi đến dự một 
cuộc hội về siêu linh tại Hoa Thịnh Đốn. Một hôm, ngồi uống 
trà với bà tại căn phòng của bà tôi đã kể câu chuyện chiếc áo 
cho bà nghe nhưng tôi chỉ nói áo này là do một người bạn có 
tặng tôi. Tôi không nói áo này của ai cả. Bà lên căn phòng tôi và 
nhỉn xung quanh. Bà bảo tôi bà có thể đoán về chiếc áo này. Bà 
nới áo này của một người đàn ông tỉnh thần rất cao nhưng chết 


135 


yếu. Tôi rất ngạc nhiên và nói là bà bà đoán trúng. Bà nói bà 
nghe thấy nhạc rất hay chung quanh chiếc áo. Tôi thì không 
nghe thấy gì cả, chắc chắn như vậy, nhưng bà ta nói đúng là 
nhạc này của người đàn ông chết yếu. 


Sau đó một chuyện kỳ lạ nữa lại xảy ra với chiếc áo. Vào cuối 
tháng Hai, tôi đẩy chiếc áo qua một bên để có thể mắc thêm 
quần áo. Khi tôi cầm nơi cổ áo tôi thấy cổ áo ướt, cổ áo bị ướt 
cả. Không có lý cái áo choàng này chung quanh lại bị ướt. Tôi 
lo sợ. Mary không thích Hoa Thịnh Đốn nên dời đi vào đầu 
tháng Ba. Tôi lại sống một mình, lại càng thêm lo lắng, tôi sợ cái 
chết, tôi vẫn sợ chiếc áo. 


Ngày 21 tháng Ba, một giấc mộng đến với tôi. Tôi mơ thấy tôi 
và Elvis đi qua những lùm cây. Đây là đồng quê, một miền rất 
đẹp. Chung quanh là những dẫy núi cao xanh thắm. Trời xanh 
trong tuyệt đẹp. Tôi có thể nhìn thấy các con chim đủ mầu sắc 
như mầu sắc của các cầu vồng bay lượn chung quanh. Chúng 
tôi tản bộ trên một con đường nhỏ. Chung quanh chúng tôi đủ 
mọi loại hoa đẹp muôn mầu sắc đang đua ní. Elvis cầm tay tôi 
và chúng tôi đi sát bên nhau. Giấc mơ này giống như thật. Khi 
tôi tỉnh dậy tôi liên ghi lại tất cả. Chúng tôi đi qua một cái cầu 
đá bắc qua con suối nhỏ. Elvis nói chuyện với tôi. Tôi đã ghi lại 
tất cả những gì Anh nói. Chúng tôi ngồi trên cầu đá. Anh cầm 
tay tôi và siết chặt tôi vào lòng Anh. Anh nói: 

"Janice à, em có vẻ ngần ngại, phải không em? Em còn nhớ 
không chúng ta đã cùng nhau trò chuyện nhiều lần về cái chết. 
Chúng ta có muốn cùng nhau chung sống sau khi chết không. 
Anh cố gắng nói em biết qua chiếc áo choàng, em yêu dấu 
nhưng em quá sợ hãi. Việc không thành. Anh muốn nói cho em 
biết chúng ta sẽ sống cùng nhau sau khi chết. Thôi em đi và 
sống nhé." 

Anh ôm tôi thật chặt và nói câu từ giã. Rồi Anh mỉm cười, nụ 
cười thật dịu dàng vốn di của Anh và cởi chiếc áo choàng Anh 


136 


đang mặc trong giấc mộng và đắp lên mình tôi. Cái áo này làm 
bằng một loại vải giống như lụa. Áo mầu vàng thật đẹp. Đến 
đây giấc mộng chấm dứt. Tôi tỉnh dậy và lập tức viết ngay tất 
cả xuống giấy. 

Từ ngày 21 tháng Ba năm 1978, tôi không còn nghi đến cái chết 
nữa. Giấc mộng đã làm tôi khoẻ hơn. Chiếc áo choàng vẫn trong 
tủ áo. Tôi không còn sợ nó nữa. Tôi sẽ giữ nó mọi mọi. EÌvis 
Presley lúc nào cũng ở trong thâm tâm tôi." 

Vì tôi chỉ ở Hoa Thịnh Đốn có hai ngày để dự một cuộc hội 
nghị về nghề nghiệp, tôi không có đủ thì giờ để đến phòng 
Janice xem chiếc áo. Tôi cảm ơn cô đã cho tôi chia sẻ chứng 
nghiệm riêng tư của cô. Tôi chưa bao giờ được nghe những 
chuyện như thế trước đây. 

Tôi cũng nói cho Janice biết chứng nghiệm mà cô nằm trên 
giường không cục cựa được trong khi nhìn thấy cái áo chuyển 
động gợi cho tôi trường hợp y khoa rất hiếm gọi là "tê-liệt trong 
khi ngủ”. Hiện tượng này rất là hiếm, người trong trường hợp 
này là người nhậy cảm đang trong tính trạng lo âu, đang bị đè 
nén đúng như tỉnh trạng của Janice. Những người bị bệnh này 
lúc thức dậy rất tỉnh táo; tuy nhiên vẫn thấy bắp thịt như tê liệt 
và cảm thấy lo âu và sợ sệt. Đôi khi tình trạng này cũng liên hệ 
đến cái gọi là "thùy miên mộng ảo", những hình ảnh sống động 
hiện ra trên thế giới như thật. Có lẽ việc xảy ra cho cô đêm đó 
có thể là một giai đoạn của bệnh 'tê-liệt trong khi ngủ" với 
những hình ảnh sống động của chiếc áo - hậu quả là một giấc 
mộng trong khi thức. Tôi không có luận giải về chiếc áo rơi, tuy 
nhiên tôi bình luận là rõ ràng giấc mộng đưa đến quyết định 
trong việc tiếc thương Elvis mà cô đang trải qua trong thời gian 
ấy. 

Janice là một thiếu phụ trẻ, thông minh, và tự tin. 


Chứng nghiệm quả không còn nghi ngờ gì nữa đã khiến Janice 
thành một người hạnh phúc hơn. Nàng cả quyết là nàng hàm 


137 


ơn nhiều tình bạn mà Elvis Presley đã dành cho nàng. 


ki 


138 


-31- 


NHỜ ELVIS PRESLEY, TÌM THẤY ĐỨA CON BỎ NHÀ 
RA ĐI 


Harold Welch là cảnh sát viên của một thành phố nhỏ tại 
Georgia có hơn 15 năm. Anh là người to lớn lực lưỡng có vẻ 
bướng bỉnh. Anh thường nói anh rất hãnh diện được là con trai 
của một công nhân hãng dệt. Anh là người lịch lãm, ăn nói mềm 
mỏng khó có thể hình dung nơi anh một chứng nghiệm kỳ lạ về 
siêu linh. Khi kể lại chuyện kỳ lạ của minh, anh rất trung thực, 
mô tả các biến chuyển chính xác, không thêm bớt mầu mè và 
tất ít giải thích. Anh nói chuyện với tôi trong một phòng khách 
nhỏ, không có cửa sổ của một tòa nhà gạch vừa dùng làm Tòa 
Thị Sảnh, vừa dùng làm Trạm Cảnh Sát. 


"Chuyện xảy ra chắc chắn vào tháng Ba Năm 1982. Thằng con 
trai út tên Tony của tôi đã gây cho tôi ít nhiều rắc rối. Nó giao 
du với bọn côn đồ và cả bọn đã bị bắt trong một cửa tiệm dưới 
phố. Có người tin cho vợ chồng tôi biết nó hút cần sa. Tôi thì 
chưa bao giờ gặp. Trước mặt các con tôi đã thể là sẽ thẳng tay 
trừng trị nếu bắt gặp đứa nào phạm tội ma túy và tôi còn muốn 
pháp luật cứng rắn với nó như với bất cứ ai khác. 


Tony là một đứa trẻ chưa bao giờ phạm lỗi lầm nào cả. Nó là 
một đứa bộ tốt nhưng lại giao du với bọn xấu. Đôi khi nó không 
về nhà. Có một thời gian, chúng tôi không thể nào kiểm soát nổi 
nó. Tới đầu tháng Hai Năm 1982, chúng tôi thật sự phải đương 
đầu với nó. Nó đang học cấp II, Trung Học. Điểm học tập của 
nó xuống thấp dưới hẳn cái khả năng của nó. Năm đó vợ tôi 
giải phẫu lưng và nằm điều trị tại bệnh viện 1 tháng, sau đó 
phải tĩnh dưỡng ở nhà thêm một thời gian nữa. Cứ mỗi tuần 


139 


trong nhà lại xảy ra một hai lần cãi vã đôi khi hòa lẫn nước mắt 
về điểm học tập, về sự say sưa và về đám bạn bè của nó. Ngày 
3 hay ngày 4 Tháng Hai, nó đi chơi đến 3 giờ sáng mới về và say 
rượu. Vợ chồng tôi lo sợ đi tìm nó khắp nơi, suốt hai tiếng đồng 
hồ mà không thấy nó. Khi nó về, tôi nổi nóng, chửi mắng nó 
thậm tệ, lẽ ra tôi không nên nặng lời như vậy. Bất cứ người cha 
nào cũng phải làm như tôi thôi. 

Bốn năm ngày sau, nó không nói với chúng tôi một lời. Hễ ở 
nhà là vào phòng riêng nghe nhạc. Tony rất thích Elvis Presley 
và các nhạc sĩ dân ca. Nó không thích loại kích động nhạc giật 
gân như phần đông thanh niên thời nay. Lúc nào nó cũng chỉ 
Elvis. Phòng nó treo đầy những bảng quảng cáo Elvis. Tôi cũng 
muốn như vậy; thà vậy còn hơn là nghe các băng nhạc cuồng 
tấu nặng mùi ma túy. 


Tony biết tất cả về Elvis. Tôi thì không. Lần gần gủi nhất với 
Elvis là khi tôi được gọi đến để tăng cường an ninh cho cuộc 
trình diễn của Anh tại một thành phố gần đây. Tôi không bao 
giờ tìm cách đến gần Anh và cũng chưa gặp Anh bao giờ. 


Tony có ý định đến California để đóng phim. Nó đã dành 
dụm được số tiển trên hai nghìn đồng. Một tuần lễ sau ngày tôi 
nổi cơn thịnh né, Tony bỏ nhà ra đi không nói một lời. Nó đi 
biệt tăm. 

Tôi đã ở trong nghề cảnh sát 20 năm. Tôi biết các bậc cha mẹ 
không thể làm gì hơn được gặp trường hợp như Tony của tôi. 
Vợ tôi đau buồn khóc suốt hai tuần lễ. Còn tôi thì hút thuốc hết 
điếu này đến điếu khác. Tôi nghiện thuốc lá từ năm 12 tuổi 
nhưng tôi đã bỏ vì tôi bị sưng phổi trầm trọng và khó thở. Khi 
Tony bỏ nhà đi, tôi hút trở lại 3 gói một ngày. 

Tôi chắc chắn Tony đi California. Tôi cũng biết những đứa trẻ 
lang thang nơi đó khó mà có cơ hội. Tôi hiểu rằng nếu nó ở đấy 
lâu, tiền sẽ hết, nó sẽ sa vào chỗ xấu xa. Đứa con trai lớn của tôi 
tên Harold Jr làm ở Nha Cảnh Sát Atlanta, có nhiều kinh 


140 


nghiệm tìm những trẻ mất tích. Tôi và Harold Jr quyết định đi 
Los Angeles để kiếm Tony. 


Tony bỏ đi Ngày 11 Tháng Hai. Ngày 3 Tháng Ba tôi và 
Harold Jr đáp máy bay xuống Los Angeles. Trong thời gian này, 
Bác Sĩ cho vợ tôi uống thuốc ngủ vì vợ tôi quá lo lắng cho Tony 
mà mất ngủ. Cứ mỗi lần điện thoại reo là vợ tôi lại khổ sở. Cuối 
cùng tôi phải ngủ ngoài phòng khách và mang theo cái điện 
thoại để vợ tôi có thể ngủ. Tôi ngủ trên cái ghế sự pha để trả lời 
điện thoại cho dễ. Phần lớn là các điện thoại gọi đến cho các đứa 
khác đang còn ở chung với chúng tôi. Tôi rất mong Tony gọi về. 


Vào đêm ngày 1 Tháng Ba, tôi đang ngủ trên sự pha trong 
phòng khách thì nằm mơ thấy Elvis Presley. Trong giấc mộng, 
Elvis vào văn phòng tôi. Anh nói Anh biết vài tin tức về Tony. 
Tôi nhớ Anh nói: "Thưa ông, tôi lo lắng cho Tony, Tony rất ái 
mộ tôi. Tony đang ở Los Angeles, tôi không thể đến với nó 
được". Elvis mặc quần áo thường, khoác ngoài cái áo choàng 
mỏng của cảnh sát. Elvis cho tôi xem cái thẻ. Tôi có treo một 
tấm bản đồ thành phố trên tường ngay sau bàn giấy, nhưng 
trong giấc mộng thì lại là tấm bản đồ thành phố Los Angeles. 
Anh chỉ cho tôi vài con đường nhưng chưa bao giờ tôi tới Los 
Angeles nên khó mà nhớ được tên các con đường đó. Cố gắng 
hết sức tôi cũng không thể nhớ tên một con đường nào. 


Elvis đành chịu. Anh bắt đầu nói với tôi: "Hãy nhìn, Tony 
đang ở trong một cái nhà có phòng cho thuê". Rồi Anh chỉ cho 
tôi quang cảnh. Một đường phố ngắn có một nhà thuốc tây ở 
góc đường và trước mặt là một tiệm ăn nhỏ. Đột nhiên tôi và 
Elvis ở ngay trên con đường phố đó và đi bộ xuống, Mọi thứ 
như mờ mịt, tôi không nhìn rõ mấy. Elvis cố gắng chỉ cho tôi để 
tôi có thể nhận được. Elvis nắm cánh tay tôi và lay tôi. Anh nói: 
"Nhìn đây ông, ông phải nhìn kỹ. Rất là quan trọng đấy ông". 
Anh chỉ tôi một căn nhà có, một căn nhà tổi tệ. Elvis nói: "Ông 
à, con ông đang ghiền ma túy đấy, ông phải giúp đỡ nó". Tôi có 
thể nói là Elvis cố gắng chỉ cho tôi cái nhà có. Đó là một căn nhà 


141 


hai tầng. Tôi thấy một con mèo trên thêm đang cố vào nhà. 
Hình như con mèo của căn nhà ấy. Con mèo mầu vàng có sọc. 


Elvis cố gắng chỉ cho tôi tên con đường nhưng tôi không tài 
nào nhớ được. Elvis vẫn giống như trong hình. Trong giấc mộng 
tôi thấy Anh cao chừng khoảng 6 feet và chừng 30 tuổi. Tôi thấy 
Anh rõ ràng nhưng chung quanh Anh thì mờ ảo. Tôi cố tập 
trung nhận diện căn nhà nhưng tôi chỉ thấy qua làn sương mù. 
Tôi cảm ơn Anh vì sự quan tâm của Anh. 

Tôi tỉnh dậy, đầu đau và tai ù. Bấy giờ ông có thể nghĩ tôi là 
người mất trí. nhưng tôi, tỉnh dậy, tôi biết tôi sẽ tìm được Tony. 
Giấc mộng vẫn ám ảnh tôi cả ngày hôm sau. Điều tôi ngạc nhiên 
là tấm thẻ cảnh sát. Tôi vẫn biết Anh rất thích giúp đỡ an ninh 
cảnh sát. Trước kia, chưa bao giờ tôi nằm mơ thấy Elvis. Giấc 
mộng hầu như thật. 


Harold Jr và tôi đáp máy bay xuống Los Angeles ngày 3 
Tháng Ba. Chúng tôi bắt tay vào việc ngay. Tôi liên lạc với các 
nhân viên an ninh cảnh sát địa phương. Họ sẵn sàng cộng tác. 
Tôi nới chuyện với một chuyên viên về vụ này. Ông ta chỉ cho 
tôi những địa điểm mà các em thường tụ tập. Chúng tôi đưa 
hình của Tony, Chúng tôi gặp một số người tại các chỗ này xong 
không một ai nhớ là đã nhìn thấy Tony. 


Harold Jr thuê một chiếc xe hơi. Chúng tôi đến tất cả những 
nơi do chuyên viên cho biết. Ngày 9 tháng 3 tôi đang lái xe, chợt 
nhìn thấy một tiệm bán thuốc tây và trước mặt có một quán nhỏ 
bán bánh mờ thịt nướng y như tôi đã trông thấy trong giấc 
mộng. Bây giờ chắc Bác Si nghỉ: "ông này mất trí rồi" phải 
không, Bác Sĩ Moody? Không đâu! khi nhìn thấy tiệm thuốc và 
quán ăn tôi tự nói: "Đúng là con đường Elvis chỉ cho tôi trong 
giấc mộng". Lúc này là 2 giờ chiều. 

Tôi quay sang nói với Harold Jr: "Con à, chúng ta sẽ tìm thấy 
Tony tại chỗ này." Harold Jr chắc nghỉ rằng ông già này bí mật. 
Tôi dừng xe sát lề đường ngay trước cửa hiệu thuốc. Tôi sang 


142 


phía phải con đường và đi xuống chừng nửa quãng tôi nhìn 
thấy ba căn nhà 2 tầng có. Con đường này trông rất quen thuộc. 
Bây giờ tôi không biết nói với ông thế nào nhưng đúng là con 
đường mà tôi và Elvis cùng đi trong giấc mộng. 

Tôi không biết trong giấc mộng Elvis chỉ cho tôi căn nhà nào. 
Tôi nhớ phần rõ nhất là cái cửa chính và mấy bậc thềm. Tôi lại 
gần nhìn kỹ hơn thì thấy một căn nhà có cửa và bậc thềm giống 
như trong mộng. Tôi liền đi tới nhà này và gõ cửa. Một bà già 
chống gậy ra mở. Tôi nhận thấy cửa trước có kính và phần trên 
có màn trắng giống như tê mỏng che bên trong cửa kính. Những 
màn này được ngăn ra giống như những màn tôi nhìn thấy 
trong giấc mộng. 


Tim tôi đập mạnh như muốn ra khỏi lồng ngực khi bà cô mở 
cửa. Bà cô nhìn tôi. Hình như bà cô sợ hãi. Có lẽ bà cô tưởng tôi 
là người điên chăng. Bà cô hỏi: "Cái gì! Tôi có thể giúp gì cho 
ông?" Tôi hỏi: "Thưa Cô, Tony Welch có ở đây không?" Bà cô 
trả lời: 

"có: 

Tôi nói với Bà tôi là cha y, y đã bỏ nhà đi. Tôi phải gặp ngay 
y. Bà cô chỉ cho tôi phòng của Tony trên lầu trông ra cầu thang. 
Đến đây Harold Jr ngơ ngác như trong sương mù. Tôi không 
nói cho Harold Jr biết giấc mộng. Harold Jr có vẻ bối rối và theo 
chân tôi lên cầu thang. 


Khi tôi lên đến phòng Tony, tôi gõ của. Tôi nghe thấy y nói 
"Xin cứ vào". Tôi mở của bước và o. Thằng nhỏ đang nằm dài 
trên giường đọc tạp chí. Tôi nhìn thắng vào mặt y và mỉm cười. 
Mặt y trắng bệch như tấm vải trải giường. Nó nói "Thưa Ba, Ba 
làm sao mà tìm được con thế?” Nó òa khóc và nhảy đến tôi. 

Tôi đứng đấy ôm choàng thằng nhỏ lối một phút. Tôi cũng 
khóc. Nó nói: "Thưa Ba, con muốn trở về nhà." 


Chúng tôi xếp đồ dùng cho nó. Tôi trả tiền nhà cho bà cô. Khi 


143 


chúng tôi sắp sửa bước ra tôi hỏi bà cô: "Thưa cô, cô có nuôi mèo 
không?" Bà cô trả lời "Không, tôi không nuôi mèo." Tôi hỏi bà 
cô cô có thấy một con mèo vàng có sọc ở lối xóm không. Tôi 
muốn biết về con mèo mà tôi trông thấy trong giấc mộng. Tôi 
chắc chắn con mèo đó ở đâu đây. Bà cô trả lời bà cô không thấy 
con mèo nào như vậy. Bà cô không hỏi tôi tại sao tôi muốn biết. 
Nhưng theo hành động của tôi và lối nhìn của Harold Jr chắc 
bà cô tưởng chúng tôi thuộc loại điên khùng. 


Trên xe về khách sạn, Harold Jr và Tony không hỏi tôi sao tôi 
lại biết. Tôi không bao giờ kể cho chúng hay. Thực ra tôi cũng 
cảm thấy khó nói với các con tôi là Elvis chỉ đường cho tôi trong 
giấc mộng. Tôi giữ kín trong lòng. Harold cho rằng tôi tìm được 
là do tin tức của một cảnh sát viên thuộc Nha Cảnh Sát Los 
Angeles, và tôi cũng không muốn phổ biến nguyên do tôi đã 
thành công. Tôi không nói về Elvis, những gì Anh đã đến với 
tôi. 

Đêm đó tại khách sạn, tôi và Tony suy nghỉ về sự may mắn. 
Tony nói: "Thưa Ba, có một điều rất ngộ, con đã nằm mơ thấy 
Elvis hai lần. Trong cả hai giấc mộng Elvis bảo con là Ba sẽ đến 
đón con về. Anh cũng nói Anh lo lắng cho con và Anh sẽ giải 
quyết được. " 


Tôi bắt đầu khóc khi nghe thấy vậy, nhưng tôi vẫn chưa nói 
cho con tôi về giấc mộng. Tôi vẫn chưa nói đến Anh, nhưng tôi 
đã thấy thần kinh căng thăng. Tôi sẽ nói về Anh một ngày gần 
đây. 

Quả là đúng như trong giấc mộng Elvis nói Tony ghiền ma 
túy. Chúng tôi đã cố gắng cho Tony bỏ ma túy. Tony đã vượt 
qua, và rất khoẻ mạnh. Mọi việc đều tốt đẹp. 


Tôi không hiểu sao tôi lại nằm mộng như vậy. Trước đây cũng 
như sau đó không bao giờ có những giấc mơ như thế nữa. Tôi 
đâu phải là người không biết suy nghĩ. Tôi phải đứng trên 
cương vị việc là m. Tôi chưa bao giờ dính dáng tới những 


144 


chuyện siêu linh. Vài năm trước đây. tại một thành phố gần 
đây, có một vụ giết người rất sôi nổi. Đủ loại giấy tờ. Họ đã 
mang các nhà siêu linh đến để giúp đỡ. Tôi tự nghĩ đó chỉ là 
lường gạt. 

Bây giờ tôi không biết nghĩ sao. Với tôi hình như Elvis Presley 
lo âu cho con tôi nên Anh đã đến bằng giấc mộng để giúp đỡ 
tôi. Tôi không biết nghĩ gì hơn nữa." 

Câu chuyện của Harold Welch là một câu chuyện khó khăn 
trở ngại nhất mà tôi gặp phải. Nếu những dữ kiện mà ông nhớ 
lại đúng như ông trình bầy, câu chuyện như thách đố sự giải 
thích tầm thường. Harold là một người thành thực đáng tin cẩn, 
có lý trí, không phải loại người có khuynh hướng ngông cuồng. 

Chính giấc mộng là động lực tâm lý quan trọng. Theo cách mà 
Harold mô tả Elvis trong giấc mộng, Elvis xuất hiện lo âu cho 
Tony cũng như Harold trong lúc nằm mộng là một sĩ quan cảnh 
sát lo âu cho nghề nghiệp của mình. Sự khó khăn do Evis ám 
chỉ trong giấc mộng là làm sao báo cho Tony biết sự trở ngại của 
Harold trong việc liên lạc với con. 


Tuy nhiên, điều huyền bí là chốn xảy ra trong giấc mộng đã 
biến thành sự thực ăn sâu vào trí nhớ của Harold. Giống như 
Harold, tôi cũng khó biết phải nghĩ gì! 


ki 


145 


-32- 


HILDA WEAVER, NHÀ TÂM LÝ HỌC THẤY THẦN 
HỒN ELVIS PRESLEY 


Hilda Weaver là một nữ Bác Sĩ Tâm Lý Điều Dưỡng 30 tuổi, 
còn độc thân. Trong thị xã, Cô được mọi tầng lớp dân chúng và 
các đồng nghiệp quý trọng. Cô đã từng nói cô thuộc loại người 
"bảo thủ" và không mấy để ý đến các hiện tượng siêu nhiên cho 
đến khi cô đã tự mình chứng nghiệm. Khi Elvis chết được gần 
3 tháng, lúc đó cô 28 tuổi Elvis đến thăm cô, thuyết phục cô. 


Sau đây là lời cô thuật lại: 


"Khi tôi khoảng 10 hay 12 tuổi tôi có gặp Elvis một lần. Tôi nói 
"gặp" chứ đúng ra lúc ấy Anh đi bên cạnh tôi. Anh nhìn vào mặt 
tôi và nói: "Chào Em Cưng”. Tôi nhớ tôi thật là cảm động. Một 
em bộ nít như tôi mà tự nhiên được một người đàn ông có cả 
nửa số phụ nữ trên thế giới ái mộ âu yếm nói chuyện. Ôi thật là 
cảm động biết chừng nào! Lẽ đương nhiên tôi nghĩ ngay đến 
việc lấy Anh. (Thật tức cười) Thật là một ý tưởng ngộ nghĩnh! 
Tôi nhớ mãi tới mấy tháng sau đó và đúng ra cả năm sau không 
chừng. Có lẽ tôi đã hơi lập dị. Tôi nghĩ "Khi tôi lớn Elvis có thể 
cưới tôi, Anh có thể mang tôi theo Anh và chúng tôi sẽ sống bên 
nhau hạnh phúc suốt đời. (Thật tức cười) Cuộc hành trình thú 
vị biết bao! Chuyện này đã làm cho tôi khúc khích cười thầm 
cho đến cả đến bây giờ mỗi lần tôi nhớ lại. 

Tôi chỉ gặp Elvis một lần duy nhất đó. Thực thà mà nói, trước 
khi xảy ra việc trên tôi cũng chưa hẳn là người thực sự ái mộ 
Anh. Tôi chỉ mới xem 1, 2 cuốn phim Anh đóng. Tôi có vài dĩa 
hát của Anh - như Ông (Raymond A. Moody) thấy - chừng nửa 


146 


tá tập nhạc của Anh. Tôi không bị Elvis ám ảnh như những 
người con gái đồng lứa tuổi. Tôi thuộc loại người đứng đắn, chỉ 
biết có học; Ông có thể hỏi bạn hữu của tôi. Họ sẽ cho Ông biết 
là tôi đứng đắn hay không. Đời tôi chỉ có học đường và sách vở. 


Thế cho nên tôi vô cùng kinh ngạc khi Elvis đến thăm tôi. Bây 
giờ Ông thấy việc này như từ trên trời rơi xuống, tuyệt đối 
không có liên quan gì đến ma quỷ hay thần giao cách cảm. 
Không, bao giờ tôi cũng có thành kiến thiển cận về trí óc của 
con người. Tôi nghĩ rằng những chuyện như vậy là do tưởng 
tượng hay kỷ thị ám thị mà thôi. Đó là lý do khiến không bao 
giờ tôi kể lại chuyện đó cho các bạn đồng nghiệp nghe cũng như 
tôi không bao giờ muốn nói cả. Mọi người sẽ coi tôi giống như 
tôi coi các người khác - các bệnh nhân của tôi đã từng kể cho tôi 
nghe những loại chứng nghiệm tương tự như vậy. 

Rồi việc xảy đến làm tôi cứng họng. Vào buổi chiều tôi đang 
làm việc trong phòng, tôi viết bài cho một tờ báo chuyên môn. 
Bài đó cuối cùng đã được đăng. Tốt hơn tôi không cho ông biết 
bài gì và tờ báo nào bái vì nếu mọi người tìm ra, họ sẽ sợ hãi và 
chống đối. Họ sẽ không ngạc nhiên khi biết điều gì xảy đến khi 
tôi đang viết bài này. 

Bấy giờ, tôi đang trong phòng làm việc, ngày 17 Tháng 11 
Năm 1977. Tôi biết đúng là ngày đó vì sau khi Elvis Presley ra 
về tôi lấy bút xanh ghi ngày vào cuốn lịch để bàn với chữ "EP 
(Elvis Presley) bất ngờ đến thăm" Hiện nay tôi vẫn còn giữ cuốn 
lịch đó. 


Cắm cúi viết trong phòng làm việc, ngẩng lên tôi chợt thấy 
Elvis Presley đang ngồi trước mặt tôi trên chiếc ghế bành da mà 
bệnh nhân của tôi thường ngồi. Thật là sửng sốt biết làm gì đây 
trong trường hợp này. Tôi nhận ra Anh và cảm thấy bầu không 
khí chung quanh tràn ngặp yêu thương, hình như Anh có ý nghĩ 
không mấy tốt đẹp về tôi. Thật là ngạc nhiên. Tôi nhớ lại lúc đó 
tôi là người hạnh phúc nhất trên đời. Là một nhà tâm lý giỏi, 


147 


khôn ngoan, không gì ràng buộc lại giàu có và sống trên mảnh 
đất đẹp nhất của trái đất. 

Bởi vậy tôi có thể nói rằng Elvis nhận thấy có cái gì không ổn 
trong đời sống của tôi, cái đó mà chính tôi cũng không biết nên 
Anh đang thử giúp đỡ tôi. Chúng tôi đến với nhau, tuy đột ngột 
nhưng đầy nhiệt tình. Bây giờ nghỉ lại, tôi thấy lúc đó tôi thật 
vụng về. Thông thường với các bệnh nhân mới tới, tôi hay hỏi 
câu: "Tôi có thể giúp đỡ gì cho ông (hay bà) đây?" Nhưng khi 
đối diện với gương mặt đôn hậu, hào phóng của Elvis presley, 
tôi lại hỏi: "Anh có thể giúp đỡ gì cho tôi đây?” 

Anh mỉm cười, hớn hí, và chắc chắn rất hài lòng. Nhìn gần 
trông Anh rất trẻ chỉ trạc tuổi tôi vào lúc đó. Anh có vẻ sung 
Sướng. 

Đến lúc này thì khả năng phê phán của tôi chợt đến và tôi 
ngưng ngay sự phân tích. Tôi nghĩ điều này: "Có thể xảy ra? Có 
thực điều này thật đang xảy ra sao?" Dù vậy khả năng phê phán 
của tôi chưa lén xén. Tôi vẫn dùng khả năng này từ hồi nào đến 
giờ rất hiệu quả. Nói đúng ra tôi biết có hơi lợi dụng. Thật điên 
rồ khi dùng khả năng phán xét để ngờ vực sự thực mà tôi đang 
nhìn thấy trước mắt. Tôi thực đang nhìn thấy mà. Tôi thấy Elvis 
Presley, Anh mặc bộ đồ mầu xanh với các tua rũ xuống trông 
hấp dẫn nhưng tôi không chú ý mấy về y phục. Điều tôi muốn 
nhấn mạnh là tôi đang nhìn thấy Anh, hơn nữa là đang cùng 
Anh hòa hợp, đang cùng Anh tác động, và đang có với Anh một 
sự thân ái, một tình bằng hữu. Tôi cảm thấy tôi như một học 
sinh, một em gái, một người bạn, tất cả trong cùng một lúc. 


Anh bắt đầu trò chuyện với tôi, Anh nói "Missy, Cô có hài lòng 
với cuộc sống của Cô không?" Khi tôi còn nhỏ, một số người 
thân trong gia đình gọi tôi là Missy, nhưng từ nhiều năm qua, 
từ khi tôi ra khỏi trường Đại Học, không còn ai gọi tôi bằng cái 
tên này nữa. Câu hỏi này giáng vào tôi theo tục ngữ như cả một 
tấn gạch nặng. Câu hỏi như vào thẳng tim tôi, tôi trả lời: "Anh 


148 


là nhà tâm lý giỏi hơn tôi, tuy chẳng bao giờ Anh đến trường." 
Vừa nói xong, tôi cảm thấy bối rối và hổ thẹn vì mới gặp Anh 
lại hạ Anh. Nhưng Anh mỉm cười và câu trả lời của Anh làm 
bầu không khí đang lúng túng trở thành ấm cúng và thuận hòa 
ngay. Anh nói: "Tôi đã theo học một nhà trường tốt nhất ". Theo 
cách Anh nói, tôi nhận là Anh có lý. Sau cùng Anh đã chết để 
về nơi Thiên Cảnh! Cái gì đã làm tôi nghi tôi là người tài giỏi, 
phải chăng mảnh giấy treo trên tường kia? Tôi hiểu rằng cấp 
bằng Tiến Sĩ của tôi không còn nghĩa lý. Tôi không thể núp sau 
văn bằng đó nữa. Trước đây đối với bất cứ ai ngồi tại cái ghế 
này, thì tôi là Tiến Si, xử dụng văn bằng này để đối phó. Nhưng 
giờ đây với một người đã chết và người nay đang hỏi tôi điều 
gì đó trong lòng tôi mà chính tôi không biết. 

Tôi trả lời Elvis: "Hài lòng với cuộc sống của tôi à? Ồ! Anh biết 
rõ về tôi, chính tôi không biết điều đó, tôi không biết đối phó 
phải không Anh?” Anh yên lặng làm thính và hiển từ nhìn 
thẳng vào mật tôi. 


Tôi bắt đầu thổn thức. Anh hiểu ngay và nói: "Hilda à, Cô phải 
mở rộng bối cảnh mà Cô đang làm trong đời sống của Cô". Rồi 
chúng tôi trò chuyện một lúc hết chuyện riêng tư lại đến những 
chuyện vớ vẩn mà từ trước tới nay tôi chưa hề hé môi cho ai biết 
cả. Sau khi chấm dứt câu chuyện tôi hiểu tầm đa hiệu của tư 
tưởng và trí tuệ con người nếu biết áp dụng, tôi sẽ đem lợi ích 
đến cho nhiều người khác; tôi phải hiểu tư tưởng và trí tuệ trong 
tôi và biết khai thác triệt để tối đa. 

Khi tất cả mọi vấn đề đã ăn sâu vào tâm khảm tôi là lúc Anh 
phải ra đi, tôi biết là tôi không bao giờ gặp lại Anh nữa vì tôi 
đang sống ở trần gian. Và tôi cũng chuẩn bị kỹ càng để tiễn Anh 
đi, điều mà tôi không làm trong khi Anh còn sống - đó là tự 
mình cái mở nhiều hơn nữa cho chính mình cũng như cho 
những người khác. Mặt khác tôi hãy còn chưa bộc lộ được hết 
lòng thương yêu của tôi đối với Anh, và tôi không thể để Anh 
ra đi một mình. Đến lúc này tôi nhớ đến một chuyện làm tôi bối 


149 


rối. Vài ngay sau khi Elvis chết, tôi đọc trên một tờ báo có tin 
hai phụ nữ trẻ đến chia buồn, đang đứng quanh nhà Elvis, bị xe 
đụng chết. Tôi xúc động nhiều vì cái chết của hai người đàn bà 
còn quá trẻ. Khi Elvis từ giã, tôi đem chuyện này nói với Anh 
và tôi cũng lo lắng phản ứng của Anh hay được Anh có buồn 
rầu không. Anh trả lời: "Tôi cũng rất buồn về chuyện này. Tôi 
có mặt ở đó để chào họ và sống với họ khi họ về Thiên Cảnh". 
Sau đó tôi hết lo lắng, thêm lần nữa Elvis đã làm cho tôi cảm 
động với sự hiền từ của Anh. Tôi liền cúi đầu, chắp hai tay như 
cầu nguyện. 

Khi tôi ngẩng đầu lên thì Anh không còn nữa. Từ đó tôi không 
bao giờ nhìn thấy Anh và cũng chẳng bao giờnằm mơ thấy Anh 
cả. 


Trên đây là chứng nghiệm của tôi. Không có thông điệp vũ 
trụ, không có sự thực uyên thâm, không có giấy tờ ghi lại. Tất 
cả đều riêng tư - rất đầm ấm và riêng tư. Từ đó tôi trở nên sung 
mãn nghị lực. Tôi thương tất cả mọi người. Ông biết không dù 
đời có sao đi nữa thì tất cả chúng ta vẫn cần hợp quần. Chúng 
tôi còn có rất nhiều thứ mà không có trong sách vở. Không một 
người bệnh nào hay một đồng nghiệp nào của tôi biết tôi có kinh 
nghiệm này với Elvis Presley. Mà cũng không ai có thể biết 
được - vì là rất riêng tư như ông đã biết. Cái mà tôi hy vọng là 
họ nhìn thấy hậu quả nơi tôi. Hậu quả đã giúp tôi cởi mở, đã 
làm cho tôi có lại cuộc đời hoạt động. Việc này đã làm cho tôi 
có được các điều tốt đẹp đó. Sau khi Hilda mô tả chứng nghiệm 
của Cô, Tôi và Cô đã có một cuộc bàn luận khá lâu. Tôi bầy tỏ 
ý kiến riêng của tôi. Một số đặc tính đến với Cô rất phù hợp, 
chứng nghiệm đã thức tỉnh tư tưởng thầm kín của Cô, và thật là 
rõ ràng Cô cần có một số tình cảm thiết yếu mà từ lâu Cô không 
để ý tới. Đầu tiên, phần Cô, Cô đã không bộc lộ thương tiếc 
Elvis Presley. Đáng lẽ Cô cần bộc lộ tỉnh cảm ngay từ khi Elvis 
chứng tỏ trìu mến với Cô lúc Cô còn nhỏ. Chứng nghiệm với 
Elvis tại Văn Phòng của Cô có thể giải thích là sự biểu lộ lòng 


150 
thương tiếc của Cô với Elvis. 

Thứ nữa là Cô bầy tỏ lòng tiếc thương và sự bối rối về thảm 
kịch của hai người đàn bà trẻ bị xe đụng chết tại Graceland. Sự 
xuất hiện của Elvis tại văn phòng đã an ủi Cô phần nào. 

Điều thứ ba Cô nhận xét là Cô giữ tâm tư thầm kín về mọi mặt 
của cuộc đời. Được biết với các nhà tâm linh học, một người chối 
bỏ trạng huống của chính mình, giữ tâm tư thầm kín, thì trạng 
huống đó ít nhiều cũng vẫn còn giữ trong tư tưởng của người 
ấy. Trạng huống đó có thể biến thành những giấc mơ như thật, 
cũng có thể là những hình thái của các sự khó khăn hoặc là 
những khuôn mẫu trong việc giao tế thí dụ như đàn ông cứng 
rắn lạnh lùng cưới phụ nữ sôi nổi nhậy cảm như để bổ khuyết 
cho nhau khiến cho đời sống được điều hòa. Tôi nghĩ có lẽ Hilda 
đã nén tỉnh thần đau xót nổi dậy trong ảo ảnh của Elvis, người 
đã khen ngợi Cô nên hậu quả là làm Cô thức tỉnh cái quan niệm 
thiển cận của mình. 

Cuối cùng trước cái ngày định mệnh ấy, Hilda lúc nào cũng 
sống với sự suy nghĩ khắc khổ. Cô đã từ bỏ các lạc thú bình 
thường của cuộc đời, Cô rất ít khi vui. Ở mức độ nào đó Cô phải 
khao khát thú vui. Mặt khác Elvis Presley là một người nổi tiếng 
về ăn chơi, mê phim ảnh, trượt tuyết, cưỡi ngõa và những trò 
chơi giả tưởng. Với một số người, Elvis Presley là hình ảnh của 
một người yêu đời. Thật là hợp lý,hỉnh ảnh của Elvis nổi lên từ 
đầu óc khép kín của Hilda, để bầy tỏ cho Cô biết Cô cần có thú 
vui cho cuộc đời. Và như thế Cô bắt đầu cho phép mình được 
hưởng các thú vui sau khi trò chuyện với EÌvis. 


Hilda ngồi bình tỉnh, mỉm cười hoan lạc trong khi tôi tóm tắt 
lại những sự giải thích có thể có được. Khi tôi nói xong, tôi nhận 
thấy - gần như tự động - Hilda thở ra một hơi dài nhẹ nhỏm. Từ 
từ rồi mọi sự như qua đi, Hình như Cô đang đắm mình trong 
tình trạng nghỉ ngơi thoải mái và nhìn thẳng và mắt tôi. Tôi có 
cảm nghĩ Cô đang xâm nhập tôi. Như thể Cô đang đặt Cô trong 


151 


hoàn cảnh của tôi. Rồi Cô trở lại bình thường và nhận xét câu 
trả lời của tôi về câu chuyện. Lời phê phán của Cô thật là khôn 
ngoan, hiểu biết và lanh lợi, tôi xin ghi nguyên văn: 


"Raumond, Ông đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu các chứng nghiệm 
bất thường của một số người, nhưng chính Ông thì chưa có. Đó là 
một thất bại. Hãu xem tôi. Tôi không bao giờ lưu ú đến uiệc đó tà nó 
lại đến ới tôi. Hình như Ông xem có uẻ thèm thuổng 0à giận tôi. 
Ông cần phải tìm kiếm chính nơi Ông để tìm được nguồn cội. Ông sợ 
hãi đề cập đến những chuyện đó theo qui ước thông thường 0ì nghi 
rằng chuuện đó không thể xảu ra được. Ông cẩn phải cởi mở những 
phẩn khác của tư tưởng ông. Ông sẽ uui hơn khi làm như 0ậu." 


Tôi ngạc nhiên và cảm động về nhận xét của Cô. Rõ ràng là 
Cô đã hòa nhập vào lời nói và sắc diện của tôi mà chính tôi cũng 
không để ý đến. Dù gì khi Cô nhận xét về cảm nghĩ day dứt hay 
khao khát của tôi trong cuộc phỏng vấn với Cô là đúng. 


Cuộc đàm thoại với Hilda cũng làm cho tôi lưu ý đến cái giới 
hạn trong phương pháp giải thích vấn để siêu linh nếu đơn 
thuần dựa trên tính chất tâm lý của người có chứng nghiệm. 
Cũng có thể rằng trong một vài trường hợp chứng tỏ trạng 
huống của chứng nghiệm đã đưa đến sự đối nghịch không giải 
quyết được trong tư tưởng của người chứng nghiệm. Trong một 
vài trạng huống đem tâm lý mà giải thích của một chứng 
nghiệm bất thường có thể bắt nguồn từ những đối nghịch bất 
thường của tư tưởng người giải thích. Vì vậy nên nếu chối bỏ 
chứng nghiệm của một người khác vì cho rằng nó phản ảnh 
những bối rối về tâm linh, dường như người đó bắt buộc cũng 
chối bỏ dự định của mình để giải thích chứng nghiệm nếu sự 
giải thích ấy phản ảnh bối rối tâm linh của chính mình. 


œ-#-& 


152 


Phần VII 
TIẾN SĨ HANS HOLZER 


Tiến Sĩ Hans Holzer là một trong những nhà tâm lý học nổi 
tiếng trên thế giới, chuyên khảo cứu và điều tra những vô siêu 
nhiên. Ông tốt nghiệp Đại Học Đường Columbia, Đại Học 
Đường Vienna, Đại Học London College of Applied Science 
(Anh). Ông là giáo sư đã dạy tám năm tại Viện Kỹ Thuật Nữu 
Ước. Ông đã được liệt kê trong cuốn "Who's Who In America". 
Ông đã hướng dẫn độc giả qua các tác phẩm của ông bằng 
những tài liệu dẫn chứng xác thực cho rằng chết chưa phải là 
hết mà đời sống còn tiếp tục qua một hình thức khác, đó là luân 
hồi. 

Tiến Sĩ là tác giả của hơn 80 cuốn sách như Ghost Hunter, 
Where The Ghosts Are, Best True Stories, Life Beyong Life vân 
vân... Ông cũng thường xuyên viết các bài khảo luận đăng trên 
báo chí thế giới như National Examiner vân vân... 

Chúng tôi xin trích dịch một câu chuyện luân hồi trong cuốn 
“Life After Life” của ông do nhà xuất bản Parker Publishing Co 
phát hành năm 1985. 


153 


x.K— 


PAMELA WOLLENBERG - MỘT THIẾU NỮ HOA KỲ LÀ 
HIỆN THÂN CỦA MỘT CÔ GẤI TÔ CÁCH LAN (ANH) 


Sáng nay, một buổi sáng mát mẻ của Tháng 10 Năm 1967. 
Trước đống thư mà độc giả trong và ngoài nước gửi tới đã mấy 
tuần qua (mỗi tuần tôi nhận 300 đến 400 bức) nhưng tôi chưa 
kịp đọc. Tôi cảm thấy cần giải quyết cho xong. Tôi cố lựa ra 
những thư nào khẩn cấp để trả lời ngay. Không biết sao tay tôi 
nhặt lá thư gửi từ Harvey, Illinois. Lá thư này cũng giống như 
các lá thư khác không có gì đặc biệt nhưng tôi lại mở ra ngay 
đọc. Tôi đọc đến 3 lần rồi, tôi tự nhò mãnh lực nào đã thúc đẩy 
tôi bóc lá thư này trong khi hàng trăm thư khác còn nằm trên 
bàn giấy của tôi sáng hôm đó. 

Lá thư như sau: 

"Kính gửi Ông Hans Holzer, 


"Tôi uiết cho Ông bức thư nàu uề một kinh nghiệm bản thân của 
tôi, có thểkinh nghiệm nàu không có Ú nghĩa gì. Tôi đã nhìn thấu cả 
thả 3lần một người con gái 1ô Cách Lan đứng dưới chân giường tôi. 
Tôi không biết cô ta thực sự có nói chuuện uới tôi không, nhưng sau 
khi nhìn cô tôi còn nhớ mọi những chữ sau "Castle” "Perch" ha 
"Purth”, Ruthuin, "Goure”, "Sixteen"uà "Touers”, uà một tiếng 
sì nữa nh "Burn Nieht. Tôi chưa kểchuyện nàu uới ai cả 0ì có lẽ họ 
sẽ chẳng tin. 


154 


Nếu ông tìm thấu điều sì qua sự uiệc trên, ông 0ui lòng cho tôi biết, 
tôi 0ô cùng cảm kích. 

Chân Thành, 

Pamela Wollenbere 


Bức thư ngắn gọn trên đã làm cho tôi bối rối vì những chữ mà 
cô để cập trong thư chẳng giúp tôi hiểu điều gì. Thư không 
giống như loại thư kể chuyện ma quỷ, tâm lý hay những chuyện 
lạ lùng xảy ra trong phòng ốc. Nó cũng chẳng giống một giấc 
mơ bình thường, Cô Wollenberg lại cũng không nói rõ những 
danh từ đó có phải là địa danh hay không. 

Bức thư quả đã gợi trí tò mò của tôi nên tôi viết thư trả lời cô 
ngay và đề nghị cô cho biết thêm chỉ tiết về cô gái, hoặc có ai là 
nhân chứng cho cái kinh nghiệm mà cô kể trong thư. 

Cô trả lời tôi ngay như sau: 

“Tôi không có nhân chứng 0ì ngoài tôi không ai thấu cô gái Tô Cách 
Lan nàu. Cồ gái có mái tóc tẩu đỏ, ăn tặc sang trọng, choàng chiếc 
áo dài trắng uiển uàng. Đêm hôm nọ tôi lại thấu cô. Hình như cô nói 
dới tôi chữ "Handsel" Cô có uẻ bị lạc đường, cô uẫn nói chữ 
“Ruthuen', "Gourie”, Sixteen hundred”, "To tơuers”. Cô cũng nói 
"Glamis-Angus ". Cô còn nói "lôi nhảu ". Tôi không tín là tôi có liên 
quan đến 1ô Cách Lan, nhưng cũng có thểuì phía bên mẹ tôi đều là 
người Anh cả, còn phía cha tôi là người Đúc. Tôi không biết tôi có 
thần siao cách cửm hau không nhưng hình như tôi nhìn thấu uài uiệc 
trong quá khứ. Tôi hụ uọng thư nàu sẽ giúp được ông. 

Chân Thành, 
Pamela Wollenberg 

Sau khi nhận được bức thư thứ hai, tôi quyết định đi Tô Cách 
Lan (Scotland) để tìm hiểu vụ này. Tôi có quen vài sử gia Anh 
Quốc, tôi nghĩ là họ có thể làm sáng tỏ được các chữ bí ẩn của 
hai lá thư trên. 


155 


Sau lá thư thứ hai, tôi không còn liên lạc với cô cho đến khi tôi 
đến Tô Cách Lan vào mùa hè năm 1969. Tôi mang theo hai lá 
thư, mặc dù tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Một người bạn 
thân của tôi là nhà văn Elizabeth Byrd, tác giả cuốn Immortal 
Queen (Lịch Sử Hoàng Hậu Mary của Anh Quốc) đang cư ngụ 
tại Highlands. Tôi hy vọng Bà Elizabeth Byrd có thể giúp tôi, 
nhưng sau khi xem xong hai lá thư, Bà đã không giúp được gì 
cho tôi cả, tuy nhiên Bà có hứa sẽ lưu ý đến việc này. Chúng tôi 
được mời đến nhà của ông bà Maurice Simpson để dùng bửa 
cơm trưa. Đây là một tòa lâu đài ở phía đông bắc Tô Cách Lan 
gọi là Muchalls. Ông Bà Simpson mời chúng tôi tới lâu đài có 
mục đích cho tôi thăm một căn phòng có ma. Nhưng rút cục 
chẳng có phòng nào có ma tại lâu đài này cả. Tuy nhiên ông bà 
Simpson là người khả ái và hiếu khách nên chúng tôi rất vưi 
thích. Tình cì tôi đưa Ông Bà xem hai lá thư của cô Pamela 
Wollenberg và hỏi họ xem có ý kiến gì về chuyện này không. 
Không ngờ ông Simpson tỏ vẻ chú ý đến câu chuyện và ông cho 
biết ông có được nghe một huyền thoại về "Cái Nhảy Của Một 
Trinh Nữ" xảy ra tại một lâu đài ở Tô Cách Lan. 


"Quả thật có chuyện này sao?”. Tôi tự hỏi và càng quan tâm 
hơn nữa. Số phận đã đưa đẩy chúng tôi tới Muchalls chẳng phải 
vì căn phòng có ma mà vì ông bà Simpson là cây đuốc soi dẫn 
dắt chúng tôi tìm hiểu cái bí ẩn của hai lá thư từ Harvey Illinois. 

Ông Simpson nói: "Tôi có cuốn sách nói về các toà lâu đài của 
Tô Cách Lan, để tôi đi tìm". Vài phút sau Ông hớn hở trở lại 
trong tay cầm cuốn sách nhỏ và mỏng. Cuốn sách có tựa đề 
"Huntingtower Castle" (Lâu Đài Huntingtower do ông ].5. 
Richardson viết). Ông Richardson là một cựu thanh tra về các 
lâu đài cổ của Tô Cách Lan, Lâu Đài Huntingtower lúc này được 
đặt dưới quyền giám sát của Bộ Công Chánh Xây Cất. Trong 
khi lật các trang của cuốn sách nhỏ này, tôi cảm thấy tôi có thể 
khám phá được giấc mộng kỳ lạ của cô Pamela Wollenberg. 


Lâu đài Huntingtower chính là lâu đài Ruthven có, tên này 


156 


được đặt từ đầu thế kỷ thứ 13. Nam Tước Ruthven III và IV đã 
dính líu vào vô ám sát Rizzio, một người được Hoàng Hậu 
Mary sủng ái. Sau đó, người cha là Nam Tước Ruthven III chết, 
còn người con là Nam Tước Ruthven IV bỏ trốn. Sau đó Hoàng 
Gia đã ân xá cho phép Nam Tước Ruthven IV được trở về. Nam 
Tước Ruthven IV tên là William được Vua James phong là Bá 
Tước Gowrie I vào năm 1581. Vì Vua James còn nhỏ nên các 
triều thần của Vua thực hiện việc phong tước. 


Một năm sau đó vị Bá Tước mới này đã trả ơn bằng một lối 
đặc biệt. Ông đã cùng với mấy cộng sự viên bắt vị Vua trẻ, giam 
vào lâu đài Ruthven gần một năm. Lý do hoàn toàn có tính cách 
chính trị. Gowrie và các cộng sự của ông không đồng ý để Bá 
Tước Arran và Công Tước Lennox cầm đầu chính phủ ở Tô 
Cách Lan. Sau khi đã đoạt được uy quyền của hai nhà quý phái 
này, Bá Tước Gowrie cùng các cộng sự viên của ông đã uy hiếp 
vị Vua trẻ phải ký vào bản tuyên cáo kết tội chính phủ cũ. 
Nhưng vị Vua trẻ tuổi này phản kháng, Glamis, một trong 
những người giam bắt nhà Vua đã tuyên bố như sau: "Thà là để 
đứa trẻ khóc còn hơn là để người già phải khóc". Vua James 
không bao giờ quên được câu này. 


Việc bắt giam Vua của Nam Tước Ruthven là một biến cố 
trọng đại trong lịch sử của Tô Cách Lan. Biến cố này rát là quan 
trọng đối với những nhà chuyên môn khảo sát về lịch sử Tô 
Cách Lan trong thời gian sôi động này. 


Khi được trả tự do, Vua James lại trở về chịu ảnh hưởng của 
Bá Tước Arran cho nên việc bắt giam nhà Vua tại Lâu Đài 
Ruthven không thay đổi được Tô Cách Lan mà làm cho nhà Vua 
trở thành thù hận với người mà chính nhà Vua đã phong tước, 
đó là Bá Tước Gowrie I. 

Ban đầu, nhà Vua đã tỏ ra một thái độ khoan dung, tha thứ 
cho tất cả những ai đã dính líu đến việc bắt giam nhà Vua và đã 
ra một tuyên cáo ân xá tất cả những người này. Nhưng hai năm 


157 


sau, Bá Tước Gowrie được lệnh phải rời khỏi xứ. Trong khi nghỉ 
ngơi tại Dundee, Bá Tước Gowrie đã bị bắt bởi William Stewart, 
đầy ra đảo Leith rồi bị giam tại Biệt Điện Hoàng Gia tại 
Holyrood. Ở đây, Bá Tước Gowrie bị Tòa Án kết tội vì âm mưu 
chiếm lâu đài Stirling và bị chém đầu tại Stirling vào Ngày 4 
Tháng 5 Năm 1585. Lâu đài của Bá Tước Gowrie bị Hoàng Gia 
tịch thu. 


Một năm sau, lâu đài và chức tước của Bá Tước Gowrie I được 
trao lại cho người con là James; Bá Tước James chết ít lâu sau đó 
và người em tên John là người kế vị thứ Ba và cũng là người 
cuối cùng dòng đõi Bá Tước Gowrie. Những người thuộc dòng 
đõi Bá Tước Gowrie, trong lúc đương thời, được nổi tiếng về gọi 
hồn và ma thuật. 


Đương nhiên Vua James đâu đã chịu ngưng báo thù, Bá Tước 
Gowrie cuối cùng, cùng với người em là Alexander Ruthven đã 
bị nhà Vua ra lệnh giết chết tại căn nhà của họ tại Thành Phố 
Perth vào năm 1600. Lý do là họ có ý định tạo phản nhà Vua, 
nhưng thực ra vụ này không có bằng cớ. Không có chỉ tiết nào 
được nói đến trong vô "Bá Tước Gowrie Tạo Phản”, tuy nhiên 
các báo cáo đương thời nói rằng trong giây lưng của viên Bá 
Tước, người ta tìm thấy có vài tờ giấy ghi những câu thần chú 
mà chỉ người tinh thông về ma thuật mới có thể đọc nổi. 


Xác chết của hai anh em dòng dõi Gowrie được mang về 
Edinburph và bản cáo trạng về tội tạo phản đã được phổ biến 
trước công chúng. 


Chưa hài lòng với cuộc hành hình hai người cuối cùng của 
giòng họ Ruthven, Vua còn ra lệnh đem hai xác chết ra treo 
trước công chúng, rồi đem dìm xuống nước, và đem phanh thây 
ra từng mảnh bỏ rải rác tại nhiều nơi. Theo tín ngưỡng thời bấy 
giờ hành hạ người chết như vậy là cốt để cho linh hồn tội nhân 
không được yên ổn. 


Đầu thế kỷ thứ 17 là một giai đoạn khó khăn trong Lịch Sử Tô 


158 


Cách Lan. Mọi người nghỉ kỹ lẫn nhau, tình hình chính trị thật 
sôi báng. Sự chia rẽ về tôn giáo không được giải quyết, Tô Cách 
Lan bị hai Giáo Phái Tin Lành và Cơ Đốc xâu xé. Nhà Vua vẫn 
còn bực bội vì hận thù. Nghị Viện năm 1600 đã hủy bỏ danh 
tánh Ruthven, lâu đài Gowrie đổi tên là Huntingtower và thuộc 
về Hoàng Gia Anh. Cuối cùng đến năm 1643, lâu đài 
Huntingtower được chuyển cho William Murray, từ đó người 
ta chỉ còn biết đến lâu đài Huntingtower mà thôi. 


Muốn hiểu rõ lâu đài Ruthven và mối tương quan của các 
danh tánh Ruthven, Gowrie, cần phải có một kiến thức sâu 
rộng, một khả năng đặc biệt của sử gia Tô Cách Lan. Thế nhưng 
một thiếu nữ chưa bao giờ rời khỏi IHinois (Hoa Kỳ) chỉ trong 
một thoáng đã có thể nói đến nào Ruthven, nào Gowrie, nào 
năm 1600 và nào hai tháp canh. Cô còn nói đến Glamis (vị chủ 
mưu trong việc giam nhà Vua) và Angus không ngờ có mối 
quan hệ giữa Glamis ở quận Angus với gia đình Gowrie. Sao cô 
có thể biết thành phố Perth mà cô đề cập đến trong lá thư đầu 
chính là nơi Bá Tước Gowrie bị giết? 

Cô Pamela Wollenberg còn viết: "Tôi Nhảy". Cuốn lâu đài 
Huntingtower đã cho tôi hiểu được về câu nói bí mật này: 


"Một ái nữ của Bá Tước Gowrie đang yêu một thanh niên 
thuộc giai cấp thấp hơn nên không đuọc gia đình chấp thuận. 
Khi thanh niên đến thăm cô, anh phải ở trong một tháp canh 
khác biệt lập hẳn với tháp canh của cô. Một đêm nọ cô lén sang 
thăm người yêu trước khi các cửa nẻo bị đóng. Một con hầu báo 
cho Bá Tước phu nhân biết chuyện này, nó thiển nghi nếu Bà 
đột nhập, bắt gặp sẽ làm họ kinh ngạc và cắt đứt mối tình ngang 
trái. Thiếu nữ rất thính tai, nghe bước chân Mẹ đã chạy lên bờ 
thành tháp canh, nhảy qua cái hào rộng 9 feet 4 inches (3 mét), 
sâu 60 feet (18 mét) và may mắn sang được tháp bên kia; cô lẻn 
lên giường nằm. Thấy cô ở đó mẹ cô rất kinh ngạc, Bà xin lỗi đã 
ngờ vực cô. Cô con gái trinh trắng không tái diễn trò này nữa 
nhưng đêm hôm sau, cô trốn theo người yêu. Cái thành tích 


159 


hiếm có này được gọi là "Cái Nhảy Của Người Trinh Nữ; cô đã 
nhảy qua khoảng cách giữa hai tháp canh cách biệt hắn nhau". 


Đọc xong cuốn sách, chúng tôi đều im lặng, cảm thấy tin tức 
trong cuốn sách thật là quan trọng. Vấn đề còn lại là tìm hiểu 
âm mưu tạo phản của giòng họ Gowrie cũng như tên người con 
gái. Vậy cần phải có một cuộc điều tra mới. Tôi nghi đến cô 
Pamela Wollenberg vì chính cô đã cho những bằng chứng cụ 
thể lúc sơ khởi và rất có thể qua cô tôi tìm được câu trả lời. Tôi 
quyết định không kể cho Pamela Wollenberg biết cuộc điều tra 
của tôi và tôi thu xếp gặp cô sớm để thực hiện cuộc thí nghiệm 
bằng thôi miên. Tôi không biết tí nào về Pamela Wollenberg, cô 
bao nhiêu tuổi và tình trạng gia đình ra sao nhưng tôi hy vọng 
cô không có lý do từ chối lời đề nghị của tôi. 

Tại Muchalls bửa cơm tối hôm ấy có sự hiện diện của Ông Bà 
Alastair Knight. Bà Alanna Knight là một nhà tâm linh học uyên 
bác. Bà đã viết nhiều truyện về lịch sử. Bà hứa sẽ giúp tôi tìm 
hiểu trường hợp khác thường này. Thêm vào đó Bà Elizabeth 
Byrd còn giành được sự tình nguyện trợ giúp của Sử Gia Carson 
Ritchie. Sử Gia Ritchie cho biết muốn tìm tên những người con 
gái thời đó rất khó vì người ta không khai sanh cho con gái chỉ 
trừ có hoàng tộc mà thôi. 

Được sự giúp đỡ của cả một đội quân hùng hậu trên đây, tôi 
tin chắc có thể tìm ra bí mật về giấc mơ của cô Pamela 
Wollenberg. Ông Bà Knight quyết định sẽ đến lâu đài Gowrie. 


Còn 2 từ ngữ trong ảo mộng của Cô Pamela Wollenberg chưa 
cắt nghia được. Trước tiên là chữ "Burn night", chữ thứ hai là 
"Handsel"; từ ngữ này hoàn toàn xa lạ với tôi. Làm sao tôi có thể 
tìm được nghĩa của cái chữ lạ hoắc này? 


Mấy năm trước đây Bà Elizabeth Byrd có giới thiệu tôi với Bà 
Margaret Widdemer. Bà này là người đọc rộng, có một tủ sách 
quý. Bà Elizabeth Byrd khuyên tôi nên hỏi ý kiến của Bà 
'Widdemer. 


160 


Bà Widemer viết cho tôi: "Theo tự điển Tô Cách Lan, tôi có thể 
giải nghĩa chữ "Handsel" có nghĩa là quà mừng nhân địp khai 
trương, một tặng vật, ngày thứ hai, một đồng tiền để trong túi 
áo choàng mới hay Tương tự. "Handsel" có nghia là khánh 
thành, khai mạc, quà mừng. Tôi cảm thấy hân hoan khi hiểu 
nghĩa chữ "Handsel". Theo Bà Widdemer: "Với tôi chữ này có 
nghĩa món tiền kiếm được hoặc một vật gì đó được ngã giá, tiền 
hay không phải tiền. Có thể cô gái tóc đỏ mà ông nói đó đã hứa 
theo người yêu nếu như cô nhảy thoát". Nghĩa chữ "Handsel" là 
như vậy. 


Mặc dầu tôi chưa gặp mặt Pamela Wollenberg nhưng các 
mảnh của trò chơi ghép hình đã được sắp đúng chỗ. Ông Bà 
Knight sắp sẵn đi thăm lâu đài Gowrie. Ông Knight là một nhà 
Địa Dõ Học. Ngày 6 tháng 8, họ bắt đầu lên đường xem chuyến 
đi như một công tác thường lệ của ông Knight. Ông Bà dự định 
đến thăm lâu đài Scone nhưng không tìm ra đường đành đi 
thăm một người bà con ở Dundee. Ông Bà tính đi đường tắt 
nhưng bị lạc. Còn đang lúng túng thì Ông Bà nhìn thấy tấm 
bảng: "Lâu Đài Huntingtower 2 dậm". Ông Bà Knight đã sẵn có 
ý định đến thăm lâu đài Gowrie nhân ngày kỷ niệm 2 vị Bá Tước 
cuối cùng của giòng họ Gowrie bị hành quyết. 

Mặc đầu tôi đã từng mục kích Bà Knight dùng giác quan thứ 
6 có kết quả nhưng bây giờ Bà lại không cần đến khả năng siêu 
linh. Hình như Bà có thể nhìn thấu màn thời gian, làm sống lại 
các biến cố đã qua. Đến lâu đài, Bà có cảm giác quen thuộc lạ 
thường. Vừa đặt chân vào lâu đài Huntingtower, Bà đã cam 
đoan là trước đây Bà đã từng ở. Chồng Bà xác nhận ông bà chưa 
bao giờ ở trong lâu đài này, thế mà Bà Knight biết được lối vào. 

"Đây là phòng ngủ, giường ngủ ở đằng kia". Bà vừa nói vừa 
chỉ. Bà đi hết phòng này sang phòng khác vừa đi vừa hát nho 
nhỏ. Cậu con trai Christopher hỏi Bà: "Mẹ đang hát bài gì vậy?" 
Bà không trả lời con nhưng bài đó có nhịp điệu giống bài ca do 
tôi sáng tác với nhan đề: "Nàng Trinh Nữ Trên Đồng Cỏ". Bà 


1ó1 


chưa bao giờ được nghe hay thấy bản nhạc này. Bà chỉ biết là 
tôi có sáng tác bài hát liên quan đến Tô Cách Lan mà thôi. Lúc 
đi ngang qua người quản thủ lâu đài, Bà Knight đã hỏi ngay về 
cánh đồng Ruthven làm như có được ghi trên bản đồ. Theo lời 
chỉ dẫn của người quản thủ, đi dọc theo vài con đường đẹp 
quanh co hình như rất quen thuộc với Bà, Bà đã tới bãi cỏ dễ 
đàng. Những cảm giác khi trước mờ ảo lúc này trở nên rõ ràng 
với Bà. 

Khi sắp sửa soạn rời khỏi lâu đài, ông Knight lo lắng sợ bị lạc 
nữa, nhưng Bà Knight đã khẳng định: "Đi thêm khoảng 20 
thước, có cái cầu đá có ở bên phải dẫn đến con đường cái". Quả 
đúng như vậy, trên đường về Bà Knight không quên được 
những biến chuyển trong giờ phút cuối cùng. 

Vừa tới lâu đài, Bà Knight vội vàng bà lên bờ thành đốc. Bà 
ngồi đó, trên bờ thành, cách mặt đất khoảng 60 feet (18 thước) 
Hai ngọn tháp cổ đã tùng cách biệt hắn nhau ngày xưa thì bây 
giờ được nối với nhau bởi phần giữa. Ó đầu thế kỷ thứ 17, giữa 
hai tháp canh có một hào sâu 9 feet (3 mét). Muốn nhảy từ ngọn 
tháp bên phải cao hơn tháp bên trái một tầng, phải nhảy qua 
một cái hào. Thành tháp 2 bên đều có gì, có trụ nhô ra, gối lên 
nhau, nhảy qua không phải dễ dàng và có thể ngã xuống mái 
nhà. Quả là dóng cảm phi thường mới dám nhảy qua. Sau cùng 
Bà Alanna Knight rời tháp canh và trở vào bên trong lâu đài. 


Trong phòng ngủ, Bà có cảm tưởng như nhìn thấy cô gái tóc 
đỏ vàng, da xanh xao hơn là ngăm ngăm và mặt lốm đốm tàn 
nhang. Nói theo lối mới, Bà Alanna Knight nhận xét - Cô có vẻ 
tinh nghịch, lém linh hơn là hiển lành, "một loại con gái dám 
làm bất cứ chuyện gì". Bà cảm thấy cô là "người lãnh đạo đàn 
ông chứ không phải một nhi nữ tầm thường". Bà nói: "Tôi nghĩ 
cô là người vui vẻ, cười nhiều, bị chống đối bởi gia đình. Tôi 
cảm thấy thế kỷ thứ 16 không thích hợp với cô - cô đã sanh 
nhầm thế kỷ - cô sẽ hạnh phúc hơn ở thời đại này vì cô khao 
khát bình đẳng với nam giới, thèm muốn ra xã hội đấu tranh. 


162 


Có thể tên cô là Margaret hay Isabelle, hay cả hai đấy, những 
tên rất Tô Cách Lan. Sự thực cảm nghi này không lấy gì làm 
hứng thú lắm. Tôi hy vọng sẽ có ngày nào đó ông biết được câu 
trả lời". 

Tôi hỏi Bà Alanna Knight bài hát "Cô Trinh Nữ Trên Đồng Cỏ” 
(The Maid Of The Meadow) mà Bà nhớ và cảm nghi đối với bản 
nhạc này. Bà cho biết Bà không phải là nhạc sĩ nên đã nhờ một 
người bạn tên Amn Brand ghi lại cho Bà. Tôi thích thú xem bản 
nhạc. Thật là lạ, có bốn nhịp giống như hệt trong bản trường 
canh do tôi sáng tác năm 1953 mà Bà Knight cũng như người 
bạn của Bà không biết. Chắc chắn đó không phải một bà hát 
toàn vẹn chỉ đơn thuần có một đoạn nhưng sự giống nhau thì 
nổi bật. 

Bà Knight cho biết thêm "Tiến Sĩ Ritchie đã tìm được lai lịch 
của một cô gái dòng dõi Ruthven trong cuốn lịch sử Tô Cách 
Lan của Robertson xuất bản năm 1759. Theo ông Bá Tước 
Gowrie có người con gái tên là Beatrix. Lẽ di nhiên Bá Tước có 
thể có nhiều chị hay con gái nhưng cuốn lịch sử chỉ ghi tên 
Beatrix mà thôi. Trong lúc này Bà Elizabeth Byrd cũng hứa cố 
gắng cho tôi biết tin tức thâu lượm được ở Edinburgh." 


Trong khi mọi hoạt động đang ráo riết sôi nổi bên kia bờ Đại 
Dương thì tôi đi Chicago để gặp Pamela Wollenberg. Cô 
Pamela Wollenberg đồng ý đến khách sạn Knickerbocker gặp 
tôi và cũng bằng lòng cho tôi thực hiện thôi miên để thí nghiệm. 
Tôi cho cô biết tôi đã tìm thấy vài bằng chứng về giấc mộng của 
cô nhưng không nói gì thêm. 

Ngày 17 Tháng 10 Năm 1969 Cô Pamela Wollenberg đến 
khách sạn. Cô vừa bước vào phòng, tôi có hơi ngạc nhiên vì cô 
không giống như tôi tưởng. Thay vì một người bất bình thường, 
lãng mạn, tuổi tác khó đoán, tôi thấy cô rất trẻ khoảng 20, 21, 
hoạt bát, thực tế có vẻ không thích khoa học huyền bí. Tôi muốn 
được phỏng vấn cô trước khi thôi miên. Cô đồng ý. Tôi tiến 


163 
hành ngay. 
"Pamela" - Tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn -"Cô sanh tại đâu?" 
“Lại Chicago Heights” 
"Cha cô làm gì?" 


"Cha tôi đã chết. Hồi còn sống ông làm trong xưởng chế tạo 
đầu máy xe lửa còn mẹ tôi là một công nhân trong bệnh viện 
kiểm soát sự dinh dưỡng". 


"Gốc gác của cô thế nào?” 


"Gia đình bên cha tôi là người Black Forest, Đức Quốc, còn gia 
đình bên mẹ tôi là người Anh Quốc". 


Mẹ cô sanh tại đây phải không?” 

"Phải". 

"Tổ tiên cô có ai là người Tô Cách Lan không?” 
"Theo tôi biết thì không”. 

"Cô có bao nhiêu anh chị em?” 


“Lôi có hai chị và một người anh, những người này cùng mẹ 
khác cha". 


"Gia đình cô theo đạo gì?" 

"Cha tôi theo Lutheran, mẹ tôi theo Baptist". 

"Còn cô?” 

"Tôi theo đạo Mormon”". 

"Cô đã 21 tuổi, vậy cô đi làm chưa?” 

"Iôi đã đi làm tại bệnh viện, đã đi học y tá, và bây giờ công 
việc của tôi là trông nom một người đàn bà; bà ta bị bệnh. Khi 
nào có đủ tiền tôi muốn đi học lại". 


“Irường học của cô ra sao, cô học trường công?” 


164 


“Lôi học ở Glenwood, ngoại ô Chicago Heights còn sau thì ở 
Harvey, nơi tôi đang cư ngụ". 


"Cô có bao giờ mường tượng đến hay có các ảo giác về những 
nơi cô bao giờ thăm viếng không?" 

"Tôi đã nhìn thấy người, tôi thể là tôi đã nhìn thấy trước đây 
ở một nơi nào đó và không thể nào có chuyện đó dược". 

"Cô có ở Âu Châu bao giờ chưa?" 

"Chưa". 

"Cô có bao giờ ao ước đi Âu Châu không?" 

"Ồ, có tôi thích Âu Châu. Tôi muốn xem các lâu đài". 

"Lần đầu tiên ý nghi này đến với cô vào lúc nào?” 

"Khoảng 3 năm nay, lúc tôi 18 tuổi.."Tôi vẫn nhớ tôi có một 
lâu đài, lâu đài lớn sơn mầu trắng và có các tháp canh". 

"Có bao nhiêu tháp canh?" 

"Lối 2 hay 3 cái, giống như một tảng đá như quả núi hoặc cái 
gì đó". 

"Cô thường đọc sách gì?” 

"Tôi thích loại sách bí ẩn". 

"Cô có đọc truyện về lịch sử không?” 


"Sách về lịch sử tôi không thích mấy, chỉ có một lần, tôi đọc 
lịch sử Waterloo". 


"Cô thích loại âm nhạc nào?” 

"Nhạc cổ điển và dân ca, không phải những bản dân ca ông 
nghe bây giờ. Tôi muốn nói dân ca Âu Châu như Anh Quốc". 

"Có bao giờ cô thấy bản nhạc đặc biệt trong trí nhớ của cô 
không?" 


165 


"Thỉnh thoảng tôi có nghe thấy tiếng kèn của mục sư Tô Cách 


lan ". 
"Và lúc nào cô nghe thấy?" 
"Thường thường vào ban đêm, khi tôi sắp sửa ngủ". 
"Đã bao lâu cô nghe tiếng kèn này?” 
"Có thể nói là một năm rưỡi hay hai năm". 
"Có bao giờ cô thấy lạ lắm ở chung quanh cô không?" 
"Tôi có thể nói như vầy: Tôi nghĩ là tôi không thuộc về hiện 
tại, chung quanh đây". 
"Cô có thể cho tôi biết cô cảm thấy như thế bắt đầu từ khi nào?" 
"Chừng độ 3 năm vừa qua, thực sự tôi cảm thấy tôi không 


quen người nào ở đây mà hình như tôi quen một số người ở 
những nơi khác trên thế giới". 

"Ở đâu?" 

"Tôi nghi rằng quần đảo Anh Quốc quyến rũ tôi hơn là Âu 
Châu. Đúng quần đảo Anh Quốc đã quyến rũ tôi". 

"Có bao giờ cô cảm thấy có lẽ lúc cô bị mệt mỏi khi nhìn vào 
trong gương, hay khi đi tản bộ, cô tự nhận thấy cô khác với cô 
trong hiện tại, có cái gì đã làm thay đổi trong cô, thay đổi cá 
tính, tính nết hay bộ mặt?” 

"Đúng, có một lần tôi nhớ rất rõ ràng vì lần đó tôi đã giựt 
mình. Người con gái mà tôi nói trong giấc mơ với mái tóc đỏ, 
một hôm nhìn vào gương, tôi không hiểu tại sao như chính tôi 
là cô gái đó hay là tôi đã nhìn thấy cô ta ở đó". 

"Cô thấy hồi nào?" 

"Độ chín tháng nay". 

"Chỉ có một lần duy nhất cô cảm thấy như thế à?" 


166 

"Tôi cảm thấy như có người nào đó ở trong tôi". 

"Cô cảm thấy như vậy từ bao lâu?" 

""Cách đây hai hay ba năm". 

"Có cái gì làm cho cô sợ hãi không?” 

"Không. Tôi không thấy thế”. 

"Nào bây giờ chúng ta nói chuyện về những giấc mơ nhé!" 

"Giấc mơ đầu tiên tôi thấy cách đây hai năm. Những giấc mơ 
này thỉnh thoảng lại đến với tôi. Tôi nhìn thấy thiếu nữ với mái 
tóc đỏ. Cô mặc một cái áo choàng dài trắng, có viền vàng. Cô ta 
đang đi nhưng có vẻ rụt rè.Cũng ở trong giấc mộng đó, tôi nhìn 
thấy hai tháp canh và tôi nghe thấy cô ta nói "Handsel", rồi 
Glamis, Angus, Ruthven, Gowrie và một lần cô nói "Tôi nhảy". 
Có lần trông cô rất bình thản, nhưng cũng có lần trông cô rất 
giận dữ”. 

"Cô thiếu nữ đó chúng bao nhiêu tuổi?" 

"Chừng độ 20 tuổi". 

"Thấp hay cao?" 

"Thấp và hơi nhỏ". 

"Đẹp hay xấu, có gì đặc biệt không?" 

"Không có gì đặc biệt cả, nhưng làn tóc đỏ của cô rất là đẹp”. 

"Tóc đài hay tóc ngắn?" 

“Tóc dài, rất nhiều". 

"Giấc mơ đến không chừng hay vào giờ nhất định?" 

"Tôi có thể nói hầu hết đều cùng một giờ, ngoại trừ những lần 
cô ta giận dữ'. 


"Cô nằm mơ như vậy cả thảy bao nhiêu lần?" 


16 

"Năm hay sáu lần". 

"Lần cuối cùng vào bao giờ?” 

"Lần cuối cùng tôi nghĩ vào tháng 7". 

"Năm nay?” 

"Vâng... 

"Lúc cô ta đang tức giận?” 

"Rất tức giận". 

"Những giấc mơ như vậy kéo dài suốt đêm, hay chỉ trong chốc 
lát?" 

"Rất là nhanh, tôi muốn nói: khi tôi vừa thấy cô, cô muốn nói 
điều gì rồi đi ngay". 

"Tại sao cô nhớ rõ ràng giấc mơ này như vậy, Cô nhớ được tất 
cả các giấc mộng này sao?" 

"Về thiếu nữ đó tôi nhớ rất rõ ràng, ông có thể cho tôi là nằm 
mơ, nhưng thực ra tôi chưa ngủ". 

"Việc xảy ra đầu hôm, giữa đêm hay cuối đêm? 

"Lối chừng 11 giờ rưỡi, hoặc trước 2 hay 2 giờ rưỡi khuya". 

"Ngoài các giấc mơ như vậy cô có cảm giác như có ai chung 
quanh cô không? Tôi muốn nói khi cô tỉnh dậy". 

"Tôi không biết có phải thiếu nữ ấy không, nhưng tôi cảm thấy 
như có ai ở cạnh tôi khi có mình tôi ở nhà". 

"Khi cô liên lạc với tôi, cô có nghỉ rằng đã có ai đó thúc đẩy cô 
làm chuyện này không?" 


"Tôi cảm thấy tôi phải viết thư cho ông trong khi không có lý 
do”. 


"Đối với riêng cô, việc này có ý nghĩa gì không?" 


168 


"Chỉ có một điều tôi hằng nghĩ đến là chữ "Handsel cho tôi". 
Tôi nghi rằng "cho tôi" phải có nghĩa là vật gì đó. Có thể 
"Handsel" nghĩa là đến với tôi nhưng sao cô ta lại muốn tôi đến 
với cô ấy?" 

"Có gì đặc biệt, chẳng hạn như quần áo, vật dụng, âm nhạc, 
thói quen, câu nói, hay bất cứ thứ gì khác hắn với bản tính của 
cô, nhất là từ khi cô 18 tuổi tới nay, cô hãy cho tôi biết?" 

"Tôi thích nấu bất cứ món nào đến từ quần đảo Anh Quốc. Tôi 
có 3 cuốn sách dạy cách nấu những món ăn Anh. Còn về quần 
áo tôi thích mặc theo kiểu cổ hơn". 


"Cô có bạn trai nào gốc Anh Cát Lợi hoặc Tô Cách Lan không? 
Tôi muốn nói quê hương của họ." 

"Không". 

"Có khi nào cô đọc sách nói về Anh Quốc trong phạm vi lịch 
sử, quá trình, hay địa dư không?” 

"Có một lần tôi đọc sách nói đến tháp canh ở Luân Đôn và nói 
về hoàng gia, chỉ có vậy thôi". 

"Theo nhận xét của cô, cô có thấy những hiện tượng đã xảy ra 
trong đời cô có nghĩa lý gì không?" 

"Tôi không rõ, trừ khi có người nào nói cho tôi biết. Tôi cảm 
thấy tôi quen thiếu nữ đó. Tôi không biết tại sao tôi lại quen cô 
ta nhưng tôi cảm thấy tôi quen cô ấy" 

"Giấc mơ đầu chỉ là cảnh thoát khỏi sự buồn chán, không nói 
lên điều gì phải không?” 

"Lần thứ nhất tôi không quan tâm mấy, cho là mộng mị, 
nhưng giấc mơ cứ tái diễn, và mỗi lần như vậy tôi cảm thấy thân 
thiết với cô ta hơn". 

"Bây giờ cô đã sẵn sàng để tôi thôi miên chưa?" 


"Tôi đã sẵn sàng". 


169 


Vài phút sau, Pamela đã ở trong tình trạng hôn mê thư giãn, 
và phục tùng mệnh lệnh của tôi. 


"Cô hãy quay về 100 năm, 200 năm, 300 năm cho đến khi nào 
cô nhìn thấy cô gái có mái tóc đỏ”. 

Một lúc sau Pamela bắt đầu nói: 

“Ruthven”, giọng nói của cô thật bình thản. 

Tôi bắt đầu hỏi: 

"Cô sống trong đó phải không?” 

"Tôi sống ở đó". 

"Cha cô là ai?" 

"Cha tôi không có ở đó". 

"Có người nào ở đó với cô không?” 

"Có mẹ tôi". 

“Iên mẹ cô là gì?” 

"Tôi không biết, tôi không nói". 

“Tại sao?” 


"Bởi vì họ đang âm mưu chống lại chúng tôi nên tôi không thể 
nói ra được." 


"Cô đang ở năm nào?” 
“Năm 1600” 

"Năm 1600 nào?” 
"Đúng là năm 1600”. 
"Quê hương cô ở đâu?” 
“Tô Cách Lan". 


"Tại sao cô lại có vẻ lo sợ?" 


170 
"Chúng tôi sắp sửa phải rời nơi đây". 
“Tại sao?” 
"Họ sẽ giết chúng tôi nếu chúng tôi không đi khỏi chỗ này". 
"Ai định giết cô?” 
"Tôi không biết, cha tôi chỉ cho biết 'các người ấy ". 
"Cô phải làm gì?" 
"Tôi không biết, mẹ tôi đang sửa soạn hành lý". 
"Cô đi đâu?” 
"Đi Glamis'". 
"Tại sao lại đến đó?” 
"Có Hoàng Gia ở đó”. 
“Họ sẽ giúp cô sao?” 
"Tôi không biết". 
"Cô hãy tả căn nhà của cô đi!". 
"Nhà làm bằng đá". 
"Gọi là gì?” 
“Breasten'. 
"Nhà được kiến trúc như thế nào?” 
"Có hai tháp canh, có vườn hoa". 
"Cô có lên tháp canh chơi không?” 
“Tôi thường chơi trên đó". 
"Cô chơi gì? 
"Tôi hay chơi với những chiếc chén kiểu nhỏ Trung Hoa". 


"Lúc bấy giờ cô bao nhiêu tuổi?" 


171 
"Bốn hay năm tuổi". 
"Bây giờ cô bao nhiêu tuổi?" 
"Bây giờ tôi 22 tuổi". 
"Cô còn độc thân hay đã lập gia đình?” 
"Còn độc thân". 


"Cô có quen biết người đàn ông nào mà cô định lấy làm chồng 
không?” 


"Có". 

“lên anh ta là gì?" 

“Tôi không nói". 

“Tại sao?” 

"Coi như tôi không gặp anh ta”. 

“Tại sao?” 

"Gia đình tôi không cho phép”. 

“lên anh ta là gì?" 

”Mẹ tôi bảo nếu tôi nói, tôi sẽ bị trừng phạt" 
"Vậy cô phải làm gì? Sau này cô có gặp anh ta không?" 
"Có". 

"Ở đâu?" 

"Ở Loch Catherine". 

"Có xa không?” 

"Không xa lắm". 

"Anh có khi nào đến lâu đài không?” 

ks 


172 
"Ở đâu, chỗ nào của lâu đài?" 
"Trong dẫy hành lang chính". 
"Không bao giờ ở trên lầu?” 
"Chỉ có một lần thôi, vì không được phép." 
"Anh ta có lên tháp canh lần nào không?" 
"Chỉ có một lần vì mẹ tôi không biết". 
"Cô làm gì?" 
"Chúng tôi nói chuyện”. 
"Sau đó cô lấy anh ta không?” 
"Không thể"" 
"Vì sao?” 
"Vị gia đình cấm tôi lấy anh ta và bắt tôi phải lấy người khác 
"Tại sao gia đình lại muốn cô lấy người khác?" 
“Vì ông này giàu có”. 
"Người yêu của cô không giàu có à?” 
"Phải, không được giàu” 


"Tại sao cô phải nói chuyện theo cách này? Cô có liên hệ thế 
nào với cô ta (Pamela)? Cô là cô ta, hay cô nói qua cô ta?” 


“Tôi là cô ta." 

"Vậy thì trong thời gian chưa phải là cô ta (Pamela), cô ở đâu? 
cô có là người nào khác không? 

"Không, tôi bị gió cuốn". 

"Cô chết ra làm sao?” 


"Tôi nhảy từ tháp canh”. 


173 
"Có phải cô bị chết trong khi nhảy?” 
"Đúng, tôi chết sau đó". 
"Cô định nhảy đi đâu?” 
“Tôi định nhảy qua một tháp canh khác”. 
"Có được không?” 
"Không". 
"Cô bị ngã xuống đâu?" 
"Ngay trước cửa". 


"Có phải đây là lần đầu cô nhảy từ tháp canh này qua tháp 
canh kia không?" 


"Không". 

"Cô đã có nhảy rồi à?” 
"Phải". 

"Thế cô nhảy được à?” 
"Phải". 


"Và lần này cô nhảy qua không được nên bị chết phải không? 
Cô bao nhiêu tuổi lúc ấy?" 


"22 tuổi". 

"Đó là tai nạn hay là cô muốn nhảy?" 

"Tôi muốn". 

"Có phải cô không được vui không?” 
"Đúng". 

"Khi cô chết sự việc tiếp diễn như thế nào?" 


"Chẳng thấy gì cả". 


174 
"Sau khi cô ngã, chuyện gì xảy đến với cô? cô nhìn thấy gì?" 
“Tôi ở trong gió”. 
"Cô tự nhìn thấy mình sao?" 
"Phải". 
"Rồi cô đi đâu?” 
"Không đi đâu cả". 
"Thế cô có nhìn thấy ai không?” 
"Không". 
"Thế cô ở ngoài hay cô trở vào lâu đài?" 
“Tôi có trở về lâu đài một lần". 
"Cô có nhìn thấy ai không?” 
"Không". 
"Rồi tiếp tục chuyện gì xảy ra cho cô? Cô sống ở đâu?” 
"Tôi lại bị cuốn lần nữa". 
"Sau đó rồi cô nhớ gì nữa?” 
"Tôi nhìn thấy người". 
"Các người nào?” 
"Những người ngộ nghĩnh đang đi vòng quanh". 
"Họ cũng chết rồi phải không?” 
"Không". 
"Rồi cô ở đâu?" 
"Tôi ở trong một thành phố”. 
"Cô nhập vào một người nào khác phải không?" 
"Không". 


175 

"Cô vẫn là cô à?" 

"Phải". 

"Cô nói thành phố nào?” 

"Tôi không biết". 

"Có phải những người đó ăn mặc giống như thời mà cô biết 
phải không?” 

"Không". 

"Còn cô, cô vẫn mặc theo thời của cô phải không?" 

"Phải, tôi có thể nhìn thấy cái áo choàng của tôi”. 

"Những người nhìn tức cười đó có thấy cô không?” 

"Không, họ đi bên cạnh tôi”. 

"Rồi tiếp tục cô nhớ những gì nữa?” 

"Tôi muốn người nào đó đưa tôi trở về". 

"Và đâu?" 

"Về Ruthven'. 

"Cô có tìm được ai không?” 

"Có, Pamela". 

"Làm sao Pamela có thể đem cô trở về được?" 

"Cô ấy sẽ mang tôi trở về". 

“Tại sao cô lại nhập vào Pamela, chính cô chọn Pamela à?” 

"Vâng, dường như cô ấy có thể trở về". 


"Ai là người nói với cô về Pamela, bằng cách nào cô đã tìm ra 
Pamela?" 


"Tôi tìm thấy cô ta khi tôi vào nhà”. 


176 

"Nhà nào?" 

"Nhà của cô ấy". 

"Điều gì khiến cho cô tin là Pamela có thể làm được?" 
"Cô ta sẽ cảm thấy hối hận và đưa tôi trở về". 


"Có phải cô đã ở trong cô ấy phải không? Ở trong thân hình 
cô ấy phải không?” 


"Phải, tôi cùng cô ấy trở về". 
"Ai gửi cô đến với cô ta?" 
"Không có ai cả”. 
"Rồi tại sao cô tìm ra cô ta (Pamela)?" 
"Tôi cũng không biết nữa". 
"Cô có nói chuyện với người nào không? Và có nhờ người ta 


giúp đỡ không?” 


A*t 


"Không ai có thể nghe tôi được mặc dầu họ vẫn đi bên cạnh 
tÕI. 


"Có ai nói rằng: "Cô phải trở về dương thế " hay tương tự như 
vậy không?" 
"Không". 
"Cô có nhớ cô tái sanh như một đứa nhỏ không?” 
"Không". 
"Cô có thấy cô nghĩ gì sau khi cô thấy Pamela không?” 
"Cô ta cũng giống như mọi người khác". 
"Giống ai, giống cô phải không?” 
"Không". 


"Vậy thì thì theo cô, Pamela giống ai?" 


177 
"Cô ấy trông giống một người trong bọn Mc Gibbon”" 
"Giống ai trong bọn Mc Gibbon?" 
"Cô ta giống Catherine". 
"Catherine của bọn Mc Gibbon, vậy theo cô, Catherine là ai?" 


"Tôi không biết rành về Catherine, tôi chỉ gặp Catherine ở 
Angus thôi". 


“Tại sao cô đi Angus?" 

"Vì chúng tôi phải đi Glamis". 

"Cô có đi ngang Angus không?" 

"Không vì Glamis nằm trong Angus'". 
"Catherine làm gì ở Glamis?" 

"Cô ấy sống ở đó". 

"Cô ấy làm gì ở đó?" 

"Cô ấy là một tỳ nữ”. 

"Nữ tỳ của ai?" 

"Nữ tỳ trong lâu đài của Hoàng Gia". 

"Pamela gợi cho cô nhớ lại cô ấy phải không?" 
"Đúng". 

"Có phải định mệnh đã trói buộc cô vào Pamela không?” 
"Vâng, tôi phải trở về". 

"Để làm gì?" 

"Tôi cần kiếm một vật". 

"Kiếm cái gì?" 


"Cái nhân”. 


176 

"Ai là người cho cô cái nhẫn?" 

“Tôi không nói”. 

"Cái nhẫn đó thế nào?" 

"Cái nhẫn đó tròn bằng cẩm thạch". 

"Có khắc gì trên chiếc nhẫn đó không?" 

"Không". 

"Tại sao việc kiếm cái nhẫn lại quan trọng như thế?" 

"Vì là cái nhẫn người đó cho tôi". 

"Người đó là ai?" 

"Tôi sẽ bị trừng phạt nếu tôi nói ra". 

"Cô không bị trừng phạt đâu, tôi lấy danh dự mà nói như vậy, 
cho tôi biết tên người đó đi, rồi tôi sẽ giúp cô được". 

"Tôi không thể tìm được người đó. Tôi chỉ muốn lấy lại cái 
nhân mà thôi". 

"Cô hãy gọi tên anh ta đi, anh ta sẽ đến với cô”. 

“Lôi sẽ bị trừng phạt. Tôi sẽ ra đi” 

"Cô đi đâu?" 

"Đến Loch Catherine, tôi cảm thấy hạnh phúc ở đó". 

"Với a1?” 


"Anh ấy muốn đưa tôi tới đó. Chúng tôi sẽ tính đến chuyện ra 
đi". 


"Cô dự định đi đâu nếu có thể đi được?” 
"Đi khỏi Perth". 
"Đi khỏi Perth rồi về đâu?” 


"Anh ấy thích đến Luân Đôn". 


179 
"Anh ta làm nghề gì?" 
"Anh muốn trở thành một kiến-trúc-sư”. 
"Anh ta có đi học chưa?” 
"Có học sơ sơ thôi vì không được phép”. 
"Anh ta không thuộc dòng dõi quý tộc?” 


"Anh cũng thuộc dòng dõi quý tộc nhưng cha anh không 
muốn anh làm nghề đó". 


“Tại sao cô chỉ nhập vào Pamela lúc 18 tuổi, tại sao cô không 
nhập vào sớm hơn?” 


"Vi ở tuổi này cô ấy mới trưởng thành và có thể ra đi". 

"Cô có thể giúp cô ta tới đó không? Tại sao cô phải tìm đến 
tôi?” 

"Vi có thể ông giúp cô ấy được". 

"Cô muốn tôi phải làm gì?" 

"Tôi muốn trở về". 

"Nếu tôi hứa giúp cô trở về, cô sẽ cho tôi biết tên người bạn 
trai của cô nhé!” 

"Tôi có thể trở về à?” 

"Tôi sẽ cố gắng tìm cách để cô trở về, phải tôi đã có liên lạc với 
nơi đó và biết cô nói thật". 

"Pamela sẽ đưa tôi về à?" 

"Tôi sẽ cố gắng để Pamela đua cô trở về trong vòng một năm". 

"Tôi phải đợi lâu quá". 

"Cô đã đợi bao lâu rồi?" 


"Cả hàng trăm năm rồi” 


180 

"Vậy cô cố gắng chờ thêm một năm nữa đi, thời gian đã trôi 
qua, có lẽ cái nhẫn cũng không còn ở chỗ có nữa rồi làm sao 
đây?” 

"Tôi sẽ tìm và tìm cho bằng thấy". 

""Bây giờ cô có sung sướng được nhập trong thể xác của 
Pamela không? Cô có được Pamela ưng thuận không? Cô có 
thích là cô ấy không?" 

"Chỉ với mục đích được trở về mà thôi". 

"Tôi hãy còn tò mò muốn biết tại sao lại như thế, và bằng cách 
nào cô đã tìm ra cô ấy (Pamela) ở đây. Cô có biết cô đang ởnuớc 
nào không?” 

"Không". 

"Cô nghĩ rằng cô đang ở đâu? Cô có biết tên của nước mà cô 
đang ở không? Không phải là Tô Cách Lan đâu”. 

"Tôi không phải ở trong quần đảo đâu". 

"Không, cô có biết từ khi cô còn sống cho đến nay, một thời 
gian đài đã trôi qua, cô có bao nhiêu lâu rồi không?” 

“Hàng trăm năm'. 

"Cô có thể cho tôi biết tên người trẻ tuổi ấy không?" 

"Tôi không tìm thấy anh ấy, ông cũng không thể mang anh ấy 
trở lại đượcc". 

"Cô hãy kể cho tôi biết cái âm mưu đã làm cô sợ hãi? Ai đã 
nhúng tay vào vụ này?" 

"Cha tôi chỉ cho biết họ là những người chống lại cha tôi”. 

"A12" 

"Tôi chỉ biết cha tôi là Gowrie thôi". 


tr 


Cha cô ở cấp bậc nào?" 


161 

"Tôi không rõ, khi họ đến tôi phải vào tháp canh". 

"Và khi gọi cô, họ gọi thế nào?” 

"Tôi muốn cha tôi trở lại". 

"Tôi sẽ giúp cô. Cô có thể nói cho tôi biết tên cô được không, 
tên thật của cô đó?” 

"Tôi phải tìm trong cuốn Thánh Kinh". 

"Cô đi tìm trong cuốn Thánh Kinh đi và nói cho tôi biết Thánh 
Kinh viết gì?" 

"Không, tôi phải đi gặp ông ta ". 

"Cô sẽ gặp ông ta, nếu như ông ta bằng lòng để cô gặp ông ta" 

"Không, tôi muốn gặp Peter”". 

"Peter, ông hãy đến với cô đi. Nếu ông đã tái sanh, nói cho cô 
ấy biết, hiện giờ ông ở đâu để rồi cô ấy có thể đến với ông được. 
Ong hãy nói như thế này: Tôi, nói tên ông, muốn gặp cô. Rồi 
ông đó sẽ đến với cô." 

"Chúng tôi không thể nói cho ai biết được ". 

"Chỉ có tôi và cô là hai người biết mà thôi”. 

"Không, khi chúng tôi rời lâu đài, mẹ tôi nói “không” ". 

"Nói tên cô đi?” 

"Không, tôi sẽ bị đánh”. 

"Những người hầu gọi tên cô thế nào?” 

"Họ thường gọi tên tôi là Ruthven'”. 

"Nhưng khi cô có mặt tại đây, họ gọi cô thế nào?” 

"Họ thường chỉ gọi tôi bằng chữ "Thưa Cô' ". 


"Cô nào? Tên thánh của cô là gì?” 


162 

"Tôi không thể nói được". 

"Nhưng cô biết phải không?” 

"Phải". 

"Chữ đầu tiên của tên cô là gì? Cô hãy đánh vần chữ đầu tiên 
tên cô đi?” 

“Tôi sẽ bị trừng phạt". 

"Cô đâu có bị trừng phạt khi nói tên của mình. "Cô muốn tìm 
cái nhẫn phải không? Còn tìm cái gì nữa không?" 

"Không". 

"Nếu tôi hỏi cô một câu, cô có hứa là trả lời tôi thành thực 
không?" 

"Được". 

"Cô có phải là Beatrix không?” 

“Lôi không nói được". 

"Cô phải nói phải hay không phải". 

“Lôi sẽ bị trừng phạt". 

"Cô sẽ không bị trừng phạt vì cô có nói tên cho tôi biết đâu? 
Cô chỉ trả lời đúng hay sai mà thôi. Nếu cô nói là đúng, đó là sự 
thật, mà nếu cô nói là sai thì cũng là sự thật vậy, còn như nếu 
cô không nói sự thực thì chính cô đã bội thệ và cô sẽ bị đọa 
xuống địa ngục. Cho nên tốt hơn là cô nên nói sự thực. Lần này 
là lần thứ ba cũng là lần cuối cùng tôi hỏi có phải cô là Beatrix 
không?" 

"Phải". 

"Bây giờ tôi để cô đi và tôi sẽ để ý đến chuyện đó càng sớm 
càng tốt để cô có thể trở về nhìn thấy nơi mà cô ưa thích" 


"Vâng... 


183 
"Chúc cô lên đường bình an". 
Sau khi Pamela tỉnh dậy, Pamela không nhớ một tý gì về cuộc 
thôi miên này. Tôi hỏi Pamela vì đâu mà lại đặt tên là Pamela. 


"Mẹ tôi không muốn tôi có một tên trùng với bất cứ người nào 
trong gia đình. Mẹ tôi xem báo, thấy có một cô gái tên là Pamela 
sắp thành hôn, nên mẹ tôi đã lấy tên này để đặt cho tôi". 


"Bây giờ tôi đọc vài cái tên phụ nữ, cái tên nào thấy quen quen 
hoặc cần chú ý, thì Pamela cho tôi biết". 

"“Dorothy hay Dorothea?" 

"“Bà ngoại của tôi tên là Dorothy". 

"Cô có thích tên này không?” 

"Cũng được". 

"Thế nào về tên Barbara?" 

"Không". 

"Thế nào về Beatrix?" 

"Tên này rất dẹp, tôi thích tên này". 

"Cô thích tên này hơn tất cả tên khác phải không?” 

"Phải, nếu mọi người tôi là Bea, tôi cũng không cần để ý đến 
cách gọi này." 


Những gì tôi thâu lượm được qua cuộc thôi miên thật là kỳ 
thú. Bây giờ tôi hiểu chữ "Handsel" là cái nhãn. Với thiếu nữ, 
cái nhẫn này rất quý vì là của người yêu tặng cho cô. Tôi biết 
rằng cô ta không chịu nói tên, nên cách tốt nhất là nêu một vài 
tên. Mặc dầu tôi không coi việc tìm tên như là kết quả của một 
bằng chứng, nhưng qua nội dung của cuộc điều tra, cô ấy đã tỏ 
ra phản ứng với cái tên Beatrix hơn là các tên khác trong khi tôi 
nói với cùng một âm điệu. 


184 


Một lúc sau, Pamela ngồi dậy và cùng uống cà phê với tôi. 
Đến đây tôi liên bóc cái thư mới nhất của Bà Elizabeth Byrd, 
nhận được ngày hôm qua ở Nữu Ước. Kèm theo bản tin của nhà 
Quý Tộc Lyon Of Scotland chuyên phụ trách các đơn đòi tiền 
bồi hoàn các vũ khí của các gia đình quý tộc. Bản tin như sau: 


“Người cơn gái có tmiệnh danh "Cái Nhảy Của Người Trính Nhù " tại 
HunHngtouer tên là Dorothea. Cô nàu lấy ông John Vemuss ngàu 8 
tháng 6 năm 1609 tại Pittencrieƒƒ. IDorothea là người con thứ 13 song 
chưa phải là con Út, còn oềtin tức của Barbara, người con thứ 14 là 
đứa cơn út trons gia đình có thể tìm thất tại trang 266 uà 267 trong 
cuốn "Four Oƒ the Scots Peerase". 


Báo cáo của Nhà Quý Tộc Lyon of Scotland đương nhiên là 
không đây đủ chỉ tiết về những cô con gái của Bá Tước Gowrie. 
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Theo như "Cô" Gowrie nói 
đến cái nhảy của thiếu nữ có phải chính Pamela là thiếu nữ đã 
nhảy cái nhảy nổi tiếng đó không? Cũng có thể là một người 
con gái khác đã bị suy nhược và bị rớt trong khi đó có một thiếu 
nữ khác nữa đã nhảy thành công. 

Sau khi kiểm soát lại các dữ kiện mà người con gái giòng họ 
Gowrie nói cho tôi tại Chicago thì là người đã bị ngã chết tại bờ 
thành lâu đài Gowrie không phải là cô gái đã nhảy thành công 
để đi tìm tình yêu, cho nên bằng chứng ở chỗ này có phần 
không rõ ràng. Trong cuốn The Fortified House In Scotland 
(Những Thành Quách của Tô Cách Lan) của Nigel Tranter có 
nói đến những bức tường thành, đến những lâu đài mà không 
nói đến huyền thoại về cái nhảy của một thiếu nữ; do đó tôi 
nghĩ rằng "Cái Nhảy của Người Trinh Nù" đã không được mấy 
phổ thông. 


Trước khi chia tay Pamela, tôi nói cô hãy lưu ý đến tất cả các 
việc xảy ra sau cuộc thí nghiệm thôi miên và yêu cầu cô cố gắng 
ghỉ nhớ sau này sợ rằng có thể cuộc thôi miên có hậu quả làm 
trí nhớ bị kích động. 


165 


Bốn ngày sau tôi có nhận được một lá thư của Pamela. Bấy giờ 
tôi có nói cho cô biết là những ký ức của cô về Tô Cách Lan đã 
được các nhà chuyên viên xác nhận là đúng, và kiếp trước cô là 
một trong những người con gái của Bá Tước Gowrie. Vì vậy 
những sự cô đã biết không còn giá trị thực tiễn nữa. Thư của cô 
như sau: 


"Tôi không biết sự uiệc nàu có giá trị hau không, nhưng tôi cảm thấu 
cẩn phải cho ône biết. Vào khoảng 2 giờ 30 sáng, tôi tỉnh đậu 0ì một 
giấc mơ, giấc tơ như thật đối uới tôi. Trone giấc mơ tôi thấu tôi đang 
cuỡi ngựa äi đến một nơi trà tôi không biết nhưng cảm thấu quen 
quen. Cho eựa chạu chừng 40 dậm, tôi dừng lại buộc eựa uào một 
cái câu. Tôi bắt đầu đi bộ, hình như đâu là một thung lũng nhưng có 
nhiều câu. Tôi nhìn thấu núi bao quanh. Trong lúc tôi äi bộ, có nhiều 
sai hau cái gì đó nhọn đã đâm uào chân tôi. Tôi lại gần tmột con sông 
oà bắt đầu chạu. Rồi tôi thấu tôi nằm trên giường. Điều lầm tôi sợ là 
chân tôi hầu như bị báng rất ñau đớn. Sau đó tôi tỉnh đậu uì những 
tiếng kêu than khủng khiếp mà tôi nghĩ là các tiếng động nàu có thể 
làm cho cả lối xớm thức dậu. 

Có hai chữ đã ïn sâu 0uào tâm trí tôi. Một chữ là Lab hau là Daba. 
Tôi không biết chữ nàu từ đâu đến, nhưng hình như chữ nàu làm cho 
tôi khó chịu. Còn chữ thứ hai là "Beitris', chữ nàu tôi thấu rất rõ trên 
trần nhà đêm qua khi các đèn trong phòng đã tắt cả. Tôi không hiểu 
các uiệc trên có nghĩa gì không, song tôi cứ uiết thư cho ông” 

Tôi cũng không hiểu những chữ trên đây nên tôi đã nhờ Bà 
Elizabeth Byrd tìm hộ trong cuốn tự điển Jamison's English- 
Scottish. Dadown có nghĩa là rơi xuống rất mạnh với tiếng 
động. Có thể là ám chỉ cái ngã tàn khốc của người con gái nhảy 
từ bờ tường lâu đài Gowrie nhưng cũng có chữ Dablet có nghĩa 
là con quỷ hay con yêu tính nhỏ. Không biết có phải là Bà 
Alanna Knight đã mô tả người thiếu nữ này khi Bà nhìn thấy 
trong ảo giác không? 


Đầu tháng 11, Pamela lại thấy một giấc mơ khác nữa. Hình 


186 


ảnh trong giấc mơ thấy hai lần đã in sâu vào trí nhớ của cô và 
cô hơi lo lắng về lời đặn dò như sau: 


"Ngươi sẽ bị chết bởi Newa Vleen”, cô gái nói trong giấc mơ. 
Pamela tự hỏi ai sẽ chết - cô gái có mái tóc đỏ hay là chính cô - 
và Newa Vleen có nghĩa gì? 


Ngày 30 Tháng 4 Năm 1972, tôi nhận được một lá thư của Bà 
A. McDougall, Bà này sống tại Perth, Tô Cách Lan đã soi sáng 
cho những lời khai của Pamela: 


"Người ái nữ đề cập chính là ái nữ của Bá Tước Ruthven IV 
được phong hiệu Bá Tước Gowrie sau khi ông cùng với Nam 
Tước Lindsay tháp tùng Hoàng Hậu Mary tới Loch Leven và đã 
lấy danh nghĩa của Hoàng Hậu thành lập một uỷ ban để lật đổ 
chính phủ. 

Người thiếu nữ trẻ tuổi đã làm bước nhảy nổi tiếng thời ấy, bỏ 
gia đình, đi theo người yêu là Địa Chủ James Vemyss tại 
Pittencrieff là nơi tiếp cận với Loch Katrine ở Trossachs. 


Chữ Newavleen có nguồn gốc từ chữ Jacobite mà bây giờ gọi 
là Gaelic. Tôi đã tra cứu trong sách vở và đi đến kết luận là Tô 
Cách Lan không có địa danh Newav. Nieve rất có thể đọc là 
Newav ở Tô Cách Lan có nghĩa là nắm tay. Linn nghĩa là chỗ 
thắt lại của giòng nước lỡ hay một thác nước và được đọc là 
I\XLeen. Đó là nghĩa chữ Newavleen. 


Còn về câu trích dẫn "Thà là để trẻ khóc còn hơn là để người 
già phải khóc”, đó là câu tuyên bố của một lãnh chúa ở Glamis 
trước mặt Vua James VI, câu này nổi tiếng trong Lịch Sử Tô 
Cách Lan vì Nam Tước Ruthven nổi lên tấn công bất ngờ. 


Bá Tước Gourie cùng một số hầu tước đã sắp xếp một kế hoạch để 
giải thoát Vua James VI - khi nhà Vua cờn nhỏ tuổi - ra khỏi đám cận 
thần uô dụng. Sau cuộc đi săn ở Athol trên đường uề nhà Vua bị bắt 
đưa 0Ề lâu đài Ruthuen. Lúc sắp sửa khởi hành, nhà Vua bị những 
nhà Quý tộc chận đường trình lên một bản kiến nehị bầu tỏ lòng phẫn 


187 


uất của họ. Nhà Vua đã cố tự tình giải thoát khỏi sự câu thúc của 
họ rồi bật khóc. Vị lãnh chúa Glamis (cầm đầu cuộc bắt giữ nhà Vua) 
đã nhận xét là "Thà đểtrẻ con khóc còn hơn là đểngười già phải khóc ". 
Cúc nhà quú phái đã mang nhà Vua đi nhưng nhà Vua trốn thoát uà 
lại tìm uỀuới Bá Tước Arran. Mặc dầu nhà Vua có thông qua một 
đạo luật ân xá cho những nhà quú phái dính líu đến uiệc bắt giam nhà 
Vua, nhưng sau đó trong một phiên tòa trá hình tại Stirling, Vua đã 
kết tội âm mmưu làm phảm, đã lên án tử hình Bá Tước Gourie. 


Ngày 21 Tháng Ba Năm 1970, Pamela báo cáo một "bộc phát 
bất ngờ” về cô gái Tô Cách Lan. 

Cô thiếu nữ nàu lại nói trữa. Tôi tuốn cho ông biết uài tên mà tôi 
không biết là chính cô thiếu nữ ấu nói ra ha tự tôi đã tưởng tượng. 

NHững tên nàu là: Lord Patrick, Bá Tước William, Bá Tước Hơm. 
Rồi Saint John s Stone uà Black Pike có nghĩa ì không? Và thiếu nữ 
đó cũng nói uềlàm một cái sì uinh danh cho Hoàng Hậu. 


Với Pamela cho đến nay, tôi chưa hề cho cô biết về tiền thân 
của cô ngoại trừ các việc có liên quan đến Tô Cách Lan mà thôi, 
cho nên tôi rất thích thú với tin tức này. Tôi đã liên lạc với các 
bạn tôi ở Aberdeen để sưu tra. 

Sử Gia C.I.A. Ritchie, trong một bức thư đề ngày 14 Tháng 4 
năm 1970 đã báo cho Bà Elizabeth như sau: 


Bá Tước William có lẽ là Bá Tước William of Douglas bị Vua 
James giết chết. Bá Tước Hom là Bá Tước Hume hay Home. Bá 
Tước đầu tiên giòng họ Home 1566-1619. Nam Tước Patrick tức 
Nam Tước Gowrie IỊI là phụ thân của Bá Tước Gowrie. Saint 
John's Stone tức St Johnstone, địa danh của Perth. 


Alanna Knight và chồng Bà đã khám phá ra tên Thị Xã của 
Perth là St John's Town, thị xã này cách xa Hintingtower 2 dậm. 
Qua Tiến Sĩ Margaret Steward, nhà khảo cổ sống tại Perth, Ông 
Bà Knight cũng khám phá ra chữ "Black Pike" có thể là chữ 
"Black Park", một miếng đất có tòa lâu đài cổ ở cách 


188 


Huntingtower chừng 4 dậm về phía bắc. 


Không phải để nhấn mạnh quan điểm của tôi, nhưng làm sao 
một người con gái 20 tuổi với trình độ học vấn trung học, một 
công nhân bệnh viện ở Illinois, Hoa Kỳ lại có thể biết được rõ 
ràng từng chỉ tiết của một nơi hẻo lánh nhỏ bé tại Tô Cách Lan 
trừ phi chính cô đã sống tại đó trước kia? 


#6 


189 


190 


Pháp thí thắng mọi thí 
Sqbbadanatmn dharmtmadanam JinaFi 


SÁCH ẤN TỐNG 


KHÔNG BÁN 


